CÁC HỌC GIẢ 
ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao 
gồm các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 100 đầu sách 
nghiên cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu 
giường cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Sách Nói Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ Sách đã xuất 
bản gần 100 CD và VCD tân nhạc, cải lương và tiếng thơ Phật giáo. 
Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại của Thầy Nhật Từ và 
các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia đình, xã hội đến đạo 
đức và tâm lĩnh. 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quý Phật tử muôn ân tổng kinh sách Phật giáo, các 
đại lý cân nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 


NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: 0958-430-222; (08) 3839-4121; (08) 3833-5914 
www.daophatngaynay.com 
www.tusachphathoc.com 





TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


HT. THÍCH TRÍ CHƠN 


CÁC HỌC GIÁ 
ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


(Phật Giáo và Xã Hội) 


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG - 2010 


MỤCLỤC 


E001 210101700102-222211616042252212113x43013i21644A06000043003/buigEaa: VI 
Tội TT 0 T62 neii0n06uetfose xi 
ChGD)TE” ,LIIETHIDLT xsxi32s3a0544748184130.4s1400562s4s1sassa4ugtiodfabidxiiadsgi,gie 1 
l, NAY: ND su i6 sse22siydi6aiglnieiiitegi0ax625al0i 10406 1530i4i8s3y xe _ 
ECIWITR:jATTIOlsisissstxsixioi6bx6ngieaixolls soi 303102s89194x6sga390i640se 13 
BC - 1 THỊ F5 sa gi6eoiei2i16aslltslseslssondstlbi0acii49406 60x86 0ea82svt r 
11.1.1115 L1 117 12s 18ii9ssa22ysae12si0.360i85623ên)39401s82m64eãsite So 
Chi Pu l HS NI VI Roaosas0is6x6622g5542090348244049i8004594/4099/83:0x80346 43 
EDDGTLTC HãI TẾT  tauxkcb6sasbed0iaskasdtiaatgdoiiSaxgbitsaxbalbiadtibdktaaeee SÃi 
EVIIFLI.,JOSEIHT T HOT vien siensi2xeediaudistsbaaskonadasgkdsdbaalvsa 3Z 
EHEEHHU 0911107 bianseedesatbendasbasdiiankeoobiBldadltsdôwdbipagktidLoadteei 61 
K07 1111 take bsuiesbilisgbapastreidtnasleihagrbpttiavbhi 6S 
SA biáTi(Tl]: NI CV VỆ seexsussaablesgskesdllsassosllbaSesesisasbsglisahosdijoiaClei zộ 
AC; E Ti ST THỊ TT by avbosbivodivfxeef6lioagvbllkieeSlvoettufiita s3 
NT Ta ca nan 5c nh ca sc s9 
KT no Ïa ng ca sa can. 93 
TT Ốc Ỉ5  K  ốSBBS6c  csn sẽ ãxã:.sả. 95 
ChiSttmiis: HTUHHIIHTfGVS ueaaeccdiovidak6sdlkixslic0cáxk4024eg2s6slaxs4 103 
I1 ái cà 24asioatsslaiblsoesgrt 113 
DI 1101. THÊ lu 2xay10410ssilSeefiediadygtbiggtillalnebiiagi | BÀI) 
Eiiit Ti 0 LÍ Ÿ  c0ác4abxoli0xx91424G1la0g4a075ã6644sey80b4b1Saddo4it9aexidhdzes 125 
"ý CT5 1196 TK HT cussss20aa4e6aesasyf2sisást25gassfldtadrszsbisesz3e 133 


Tài liệu tham khảo ........................ .. -- -. - << << 2c ‡S‡‡222 2£ £eeees 141 





Ề LỜIGIỚITHIỆU 





AM?” của HT. Thích Trí Chơn là tác phẩm đầu tiên 

về thể tài này ở Việt Nam, phác thảo bức tranh về 
những đóng góp tri thức của giới học giả Anh quốc cho sự 
hoằng truyền và mở rộng Phật giáo ở phương Tây. 


T" phâm “Các học giả Anh quốc và Phật giáo Âu 


Mặc dù tác giả khiêm tốn xác định phạm vi ảnh hưởng 
trong các châu lục Âu Mỹ, sự đóng góp của 20 tác giả và 
dịch giả Phật học nồi tiếng được nêu trong tác phẩm này 
vượt xa các giới hạn địa lý và châu lục. Các đóng góp tri 
thức mang tính toàn cầu của các học giả Anh quốc đã góp 
phần to lớn trong việc giúp cho cộng đồng thế giới biết rõ 
được con đường minh triết cũng như các giá trị văn hoá, đạo 
đức và tâm linh đặc sắc của đạo Phật vốn đã tồn tại ở châu 
Á gần 26 thế kỷ. Các đóng góp này đã làm thay đổi cục diện 
tôn giáo toàn cầu, đánh tan các lập luận thiếu thiện chí như 
đức Phật chỉ là một huyền thoại, không phải là nhân vật lịch 
sử; học thuyết của đức Phật chỉ là sự tích hợp tâm linh của 
Bà-la-môn giáo. 


Hàng trăm các dịch phẩm từ kinh tạng Pàli và các tác 
phẩm giới thiệu về tư tưởng, triết lý và lịch sử đạo Phật của 
các học giả trong quyền sách này đã làm thay đổi nhận thức 
của giới lãnh đạo chính trị, triết học và tôn giáo toàn cầu 


viii ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


từ hậu bán thế kỷ XIX trở đi. Nhờ các nỗ lực khai thông trí 
thức, con đường truyền bá Phật giáo cho cộng đồng quốc tế 
ngoài châu Á ngày càng được rộng mở. Nhờ đó, Phật giáo 
trong bối cảnh toàn cầu hoá được xem là tôn giáo ngoại lai 
phát triên nhanh nhất và mạnh nhất trong thế giới Âu Mỹ. 
Điều đáng ngạc nhiên và thán phục, con đường truyền bá 
Phật giáo thực ra là sự đánh thức lương tâm, thuyết phục 
trí thức và tâm linh phương Tây; khác hoàn toàn với lịch sử 
truyền giáo của các đạo Công giáo, Tin Lành và Hồi giáo ở 
châu Á vốn gắn liền với dấu giày thực dân xâm lược. 

Trong số 20 tác giả và dịch giả nổi tiếng, đã có 5 vị là 
Hòa thượng bao gồm Silacara, Ananda Metteya, Ernet Hunt, 
Nanamoli, Sangharakshita và một nữ học giả trở thành Tỳ- 
kheo ni cuối đời là I.B. Horner. Đề tiện bề tra khảo về phương 
diện lịch sử và các đóng góp, HT. Thích Trí Chơn đã sắp xếp 
các tác giả và dịch giả Phật học theo niên đại thời gian, bắt 
đầu từ George Turnour (1799-1843) và kết thúc ở Sangha- 
rashita (1925-), người còn sống duy nhất trong các học giả 
tên tuổi đóng góp to lớn cho nền Phật học phương Tây. 


Mỗi nhân vật trong tác phẩm được biết đến qua hai gốc 
độ: thân thế sự nghiệp và các tác phâm/dịch phẩm. Giới thiệu 
một cách ngắn gọn, tác giả đã phác hoạ chân dung của các 
nhà Phật học Anh quốc tầm cỡ, trong số đó cũng có những 
người theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo từ khi biết đạo 
Phật đến lúc qua đời. Điều đó cho thấy các giá trị minh triết 
của Phật giáo vượt khỏi các rào cản của tôn giáo, địa lý và 
thời gian, tiếp tục tồn tại đến ngày hôm nay, phục vụ cho lợi 
ích của số đông, mang lại an vui hạnh phúc cho con người. 

Tôi tin tưởng rằng tác phẩm này không chỉ là tài liệu 
tham khảo có giá trị cho ngành lịch sử truyền bá Phật giáo 


LỜI GIỚI THIỆU ® ỉX 


quốc tế mà còn là những bài học về sự đóng góp và hy sinh. 
Nói cách khác, các đóng góp về hoằng pháp càng gặp nhiều 
thách đố và khó khăn chừng nảo càng tỏa sáng các giá trị 
phục vụ nhân sinh. 


Dù không trình bày hết những đóng góp của các tác giả 
và dịch giả Phật học trong một quyên sách khái quát này, HT. 
Thích Trí Chơn đã làm một công việc rất có ý nghĩa và giá trị 
tham khảo cho các nhà Phật học Việt Nam. Giới thiệu và xuất 
bản tác phẩm này đến quý độc giả như cách gián tiếp thê hiện 
lòng tôn kính và tri ân với các nhà hoằng pháp tiền bối trong tác 
phẩm này nói riêng và trên toàn hành tỉnh nói chung. 

Kính mong Phật pháp mãi trường tồn và mỗi người con 
Phật đều là những ngọn đuốc soi đường cho công trình “Vì 
lợi ích cho số đông, vì phúc lợi cho loài người” mà đức Phật 
đã kêu gọi ngay sau khi thành đạo dưới cội Bồ-đè. 


Thích Nhật Từ 





LỜI NÓI ĐẦU 





ể từ sau ngày đức Thế Tôn nhập diệt vào năm 543 

trước Tây Lịch, theo cô sử Phật Giáo, vua A Dục 

l c của Án Độ (trị vì: 273-232 trước T.L.) là 

vị vua Phật tử đầu tiên đã có công truyền bá Phật Giáo đến các 

nước Tích Lan (Sri Lanka), Miễn Điện và nhiều quốc gia Á 

Châu khác. Bia ký của A Dục cho biết rằng đức vua cũng đã 

gửi các phái đoàn hoằng pháp đến Macedonia, một vương quốc 

Châu Âu thời cổ (nay thuộc miền bắc Hy Lạp), Tiểu Á và Ai 

Cập. Nhưng rất tiếc ngày nay không một sử liệu nào ghi chép 

về những phái đoàn truyền giáo của vua A Dục còn tìm thấy tại 
các vùng nói trên. 


Theo tài liệu của các học giả Tây Phương, sự tiếp xúc giữa 
Châu Âu với Ấn Độ khởi đầu kế từ khi Alexander the Great (A 
Lịch Sơn Đại Đế: 356-323 trước T.L.) của Macedonia (Hy Lạp) 
mang quân sang xâm lăng phía bắc xứ này vào năm 326 trước 
Tây Lịch. Ông Megasthenes (250-290 trước T.L.), sử gia Hy 
Lạp vào năm 300 trước Tây Lịch, với tư cách là sứ thần đã đến 
viếng thăm kinh đô Pataliputra (Hoa Thị Thành) dưới triều vua 
Chandragupta của Ân Độ (324-300 trước T.L.). Năm trăm năm 
sau Megasthenes trong cô sử Hy Lạp, lần đầu tiên người ta thấy 
có ghi chép nhắc đến Phật Giáo. 


Nhưng vào các thế kỷ sau đó, thế giới Tây Phương hầu 


XỈi ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


như không ai biết gì về Phật Giáo. Đến thế kỷ 13, Marco 
Polo (1271-1295) nhà du lịch Ý Đại Lợi, sau khi đi vòng 
quanh viếng thăm nhiều nước Á Châu trở về, trong cuốn du 
ký “Description oƒ the World" (Tường Thuật về Thê Giới), 
ông có trình bày qua về lịch sử đức Phật cùng những sinh 
hoạt Phật Giáo ở Trung Hoa, Tây Tạng và Tích Lan v.. v.. 
Năm 1497-98, Vasco da Gama (1460-1524), nhà hàng hải 
Bồ Đào Nha du hành bằng đường thủy sang Ấn Độ mở đầu 
một trang sử mới trong việc giao thương giữa Á và Âu Châu. 


Từ thế kỷ XVI đến XVIII nhiều giáo đoàn Thiên Chúa đã 
sang truyền đạo ở các nước Đông Phương. Một số giáo sĩ vì 
muốn thuận lợi, thành công trong việc rao giảng đạo Chúa 
nên họ đã cỗ gắng tìm hiểu các phong tục, tập quán và tín 
ngưỡng của dân chúng địa phương để thích nghi. Do đó, họ 
thấy cần liên lạc, tiếp xúc học hỏi với các nhà Sư Nam Tông 
ở Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào quốc lẫn Bắc 
Tông tại Trung Hoa, Tây Tạng và Nhật Bản v.. v.. 


Chăng hạn năm 1542, Franciscus Xaverius (1506-1552), 
một giáo sĩ Dòng Tên (Jesuit) Tây Ban Nha đã qua Ấn Độ 
và năm sau ông đề Goa (miền Tây Ấn). Tại đây, Xaverius 
gặp Yagiro, một thương gia Nhật Bản và ông này đã giải 
thích cho Xaverius biết về lịch sử đức Phật, lễ nghi và đời 
sống của chư Tăng theo Phật Giáo. Ngày 24-09-1714, giáo sĩ 
Dòng Tên Ippolito Desideri (1684-1733) rời Delhi (Ấn Ðộ) 
đi Lhasa (Tây Tạng) và ông tới đây ngày 18-03-1716. Linh 
mục Desideri đã vào ở trong chùa năm năm để học tiếng Tây 
Tạng và nghiên cứu Phật Giáo. 

Tuy nhiên từ những thế kỷ đầu công nguyên đến thế kỷ 
XVIII, đa số những người Châu Âu trong đó có các giáo sĩ 
Thiên Chúa, thích tìm hiểu Phật Giáo chỉ vì lý do tò mò, hiểu 


LỜI NÓI ĐẦU ® xiii 


kỳ hoặc mong thành công trong việc giao thương buôn bán 

cũng như nhằm vào các mục tiêu vì quyên lợi chính trị hay 
tôn giáo chứ không phải họ thực tâm muôn học hỏi, hành trì 
đúng theo những lời dạy của đức Phật. 

Có thể nói từ thế kỷ XIX trở về sau các nhà trí thức Tây 
phương mới bắt đầu chú tâm nghiên cứu Phật Giáo qua kinh 
tạng Nam Tông tiếng Pali hoặc Bắc Tông tiếng Phạn (Sanskrit). 
Các học giả này bao gồm cả Phật tử và không Phật tử của nhiều 
quốc gia Âu-Mỹ từ Anh, Pháp, Đức, Ý, Bi, Hòa Lan, Đan Mạch, 
Thụy Điền đến Hung Gia Lợi, Nga Sô và Hoa Kỳ v.. v.. 


Chẳng hạn hai nhà ngôn ngữ học Pháp Eugene Burnouf 
(1801-1852) và Đức Christian Lassen (1800-1876) lần đầu 
tiên đã chung soạn cuốn tiếng Pháp “Essai sur le Pal?” (Văn 
Phạm tiếng Pali) xuất bản vào năm 1826. 


Học giả Đức Karl Eugen Neumann (1865-1915) tốt 
nghiệp Tiến Sĩ (Ph.D.) về cỗ ngữ Pali và Phạn (Sanskrit) tại 
đại học LeipzIg năm 1890. Năm 1894, ông sang nghiên cứu 
Phật Giáo nhiều năm tại Ân Độ và Tích Lan. Sau đó, ông đã 
dịch một số kinh Phật từ Pali ra tiếng Đức như Kinh Trung 
Bộ (Majjhima Nikaya) xuất bản vào những năm 1896, 1902; 
và Trưởng Lão Tăng Kệ (7eragdtfhd), Trưởng Lão NI Kệ 
(Therigàthà), ân hành năm 1898. 


Nhà ngữ học Đan Mạch Michael Viggo Fausboll (1524- 
1908), tốt nghiệp đại học Copenhagen và thông suốt Pali 
lẫn Phạn Ngữ. Mặc dù không phải là Phật tử nhưng ô ông rất 
ngưỡng mộ đức Phật. Fausboll đã phiên âm tiếng Pali theo 
mẫu tự La Tỉnh kinh Pháp Cú (DJammapada), xuất bản năm 
1855. Ông cũng dịch từ Pali ra Anh văn những bài kinh trong 
Kinh Tập (Su#a Nipà/a) thuộc Tiêu Bộ Kinh (Kjuảddhaka 
Nikàya) năm 1881 và hoàn tất toàn tập năm 1884. 


XỈV ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Louis de la Vallée Poussin (1869-1939), nhà Phật Học Bỉ 
(Belgium), tốt nghiệp môn ngôn ngữ học tại đại học Louvain 
(Bì) và Sorbonne (Pháp). Năm 1895, ông được mời làm giáo 
sư dạy tại đại học Ghent (Bỉ) hơn 30 năm và trong thời gian 
này ông chuyên nghiên cứu Phật Giáo, đặc biệt về phái Nhất 
Thiết Hữu Bộ (Sarvasfivadin) của Nam Tông. Công trình vĩ 
đại của giáo sư Poussin là ông đã dịch từ Phạn (SanskrIt) ra 
tiếng Pháp Bộ Luận Câu Xá (4bhidharmakosa) của ngài Thê 
Thân (Vasubandhu) vào những năm 1923-1931. 


Nói tóm, sự đóng góp của các nhà Phật Học Âu Mỹ 
cho nền Phật Giáo Tây Phương từ thế kỷ XIX đến nay qua 
những công trình trước tác, dịch thuật của họ thật vô cùng to 
lớn. Rất khó cho chúng tôi có thê trình bày, liệt kê hết tất cả 
những học giả của các quốc gia Âu-Mỹ nói trên trong một 
cuốn sách. Do vậy, tác phẩm sau đây chúng tôi chỉ xin giới 
thiệu với quý bạn đọc hai mươi (20) nhà Phật Học danh tiếng 
gồm cư sĩ lẫn chư Tăng của Anh quốc mà thôi. Tương lai có 
dịp chúng tôi sẽ viết về sự đóng góp cho nền Phật Giáo Âu 
Mỹ của các học giả ở những nước khác như Đức, Pháp, Hòa 
Lan, Đan Mạch, Nga và Hoa Kỳ v.. v.. 

Mặc dù đã có gắng hết sức tìm tòi và tra cứu ở nhiều tài liệu 
kinh điển, sách báo Phật Giáo, chúng tôi chắc chắn vẫn không 
tránh khỏi có những điều sai lầm, sơ sót. Chúng tôi kính mong 
quý chư tôn thiền đức, và các bậc cao minh thức giả sẽ vui lòng 
bố chính cho những lỗi lầm thiếu sót nếu có, để sau này cuốn 
sách sẽ được hoàn chỉnh, đầy đủ hơn trong kỳ tái bản. 


Phật Học Viện Quốc Tế 
Ngày 15 tháng 08 năm 1996 
Mùa An Cư năm Bính Tý 
HT. THÍCH TRÍ CHƠN 


-]- 
GE0RGE TURNOUR 


(1799 -1843) 


eorge Turnour sanh năm 1799, gốc người Anh 
(=5 là nhân viên ngành Dân Sự (Civil Ser- 
vice) làm việc tại thành phố Ratnapura ở Tích 
Lan. Trong thời gian này, G. Turnour đã học hỏi, nghiên cứu 
nhiều năm tiếng Sinhalese và cô ngữ Pali với các nhà sư Tích 
Lan uyên bác Phật Giáo đương thời. Về sau, ông trở thành 
một trong những học giả Tây Phương đầu tiên có kiến thức 
sâu rộng về thánh ngữ Pali. 


Suốt mười năm kiên nhẫn, chăm chỉ làm việc, năm 1837 
G. Turnour đầu tiên cho ấn hành tại Colombo bản phiên âm 
tiếng Pali theo mẫu tự La Tinh (Romanized Pali) cuốn A⁄4- 
havamsa (Đại Sử của Tích Lan). Công trình này của ông 


2 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


được xem như một biến có trọng đại trong việc khám phá, 
nghiên cứu nên văn học Phật Giáo thánh ngữ Pali của Tích 
Lan bởi các học giả Tây Phương. 


Cũng trong năm 1837, G. Turnour cho phát hành bản 
dịch từ Pali ra Anh Văn 38 chương đầu trong số 100 chương 
cuốn Ä⁄zhavamsa (Đại sử Tích Lan). Dịch phẩm này của G. 
Turnour đã gây sự chú ý không ít đối với các học giả và 
nhân viên chính quyền Anh Quốc bấy giờ trong việc giúp họ 
nghiên cứu các di tích những thành phố cỗ xưa ở Tích Lan. 
Năm 1868, thống đốc Tích Lan, ông Hercules Robinson chỉ 
thị thành lập Viện Khảo Cổ Tích Lan (Ceylon”s Archaeologi- 
cal Department) và Ủy Ban nhằm đi sưu tập, ghi chép các bia 
ký trong nước. Do nỗ lực khảo cứu của Viện Khảo Cổ Tích 
Lan, nhiều di tích các chùa tháp kiến tạo bởi các vua Tích 
Lan thời xưa đã được tìm thấy. 


Sau khi thành công trong việc dịch ra Anh ngữ nửa phần 
cuốn Ä⁄ahavamsa (Đại Sử Tích Lan), học giả GŒ. Turnour dự 
tính dịch tiếp phần còn lại của tác phẩm này; nhưng rất tiếc 
vì đau bệnh nặng, ông đã không thực hiện được. Các chương 
còn lại của cuốn Ä4ahavamsa sau này đã được dịch và hoàn 
tất bởi học giả L. C. Wijesinha vào năm 1889. 


G. Turnour mất năm 1843 tại Naples, miền nam nước Ý 
(Italy), hưởng thọ 44 tuôi. 


G. Turnour được xem như một trong những học giả tiền 
phong đã góp phần to lớn vào công việc nghiên cứu và phổ 
biến thánh ngữ Pali của nền Phật Giáo Tích Lan cho giới độc 
giả Phật tử ở các nước Tây Phương. 


Học giả T.W. Rhys Davids (1843-1922) trong tác phẩm 
của ông “7e History and Literature oƒ Buddhism` (Lịch Sử 


GEORGE TURNOUR ® 3 


và Nên Văn Học Phật Giáo) tái bản In lần thứ năm tại Cal- 
cutfa (An Độ) năm 1962 (trang 31-32), đã tán thán công đức 
hoăng pháp này của G. Turnour như sau: 


“G. Turnour, con người rất bận rộn, đứng đầu Cơ Quan 
Dân Sự tại Tích Lan, với sự giúp đỡ của các học giả Tích 
Lan, thông minh và nhiều kiến thức; ông đã viết, đăng tải 
trên tạp chí “Bengal Asiatic Society' (Hội Á Châu tại Bengal) 
một loạt những bài khảo cứu về kinh tạng Phật Giáo tiếng 
Pali. Năm 1837, G. Turnour cho ấn hành toàn bộ phiên âm 
thánh ngữ Pali theo mẫu tự La Tỉnh (Romanized Pali) cuỗn 
Mahavamsa (Đại Sử Tích Lan) cùng với bản dịch tiếng Anh. 


“Giá trị sự đóng góp này của GŒ. Turnour đã được giới 
học giả Phật tử khắp nơi hoan nghênh. Nhưng ngay sau khi 
G. Turnour vừa qua đời, không tìm thấy được ai có thể đảm 
trách công việc dịch thuật của ông. Thời ấy chưa có sách văn 
phạm và tự điển Pali. Các học giả châu Âu bấy giờ không 
thê đến Tích Lan; và tại quê nhà họ có thể tiếp nhận sự lợi 
ích qua công trình đóng góp, phổ biến về kiến thức văn học 
Phật Giáo tiếng Pali của G. Turnour. Dịch phẩm thánh ngữ 
Pali của ông ra đời như một biến có trọng đại tại xứ Tích Lan 
chưa phát triển, và nó được sử dụng như một động cơ tiếp 
tục thúc đầy cho các học giả Tây Phương chú tâm nghiên cứu 
thêm về cổ ngữ Pali này”. 





F. MAX MULLER 


(1823-1900) 


iáo sư Friedrich Max Muller là người Anh, gốc 
Đức; sinh ngày 06-12-1823 tại Dessau (Đông 
Đức), con của ông Wilhelm Muller. 


Thân sinh của M. Muller không những là một thi sĩ tài ba, 
mà còn là một nhà ngôn ngữ học danh tiếng. Năm 28 tuổi, 
Wilhelm làm hiệu trưởng trường văn phạm, và sau giữ chức 
Giám Đốc một thư viện tại tỉnh nhà. Thân mẫu của ông cũng 
là người có học thức và đảm đang. Song thân của M. Muller 
đã đặt tên ông “Friedrich” là phỏng theo tên của một người 
bạn thân với gia đình ông bà ta là Friedrich Leopold, quận 
công ở thành phố Dessau bấy giờ. 


6 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Cuộc sống gia đình của M. Muller rất có hạnh phúc, 
nhưng tiếc rằng hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu. 
Năm 1827, ông Wilhelm qua đời vào lúc 33 tuổi,bỏ lại người 
vợ trẻ, một bé gái 8 tuổi và Max Muller lúc ấy mới 4 tuổi. 


Trong khi gia đình gặp cảnh khó khăn, bà Wilhelm may 
mắn đã được nhiều bạn bè giúp đỡ. Bác sĩ Carus, vốn là bạn 
thân của Wilhelm đã nhận nuôi M. Muller, đem về nhà và gửi 
ông ta vào trường học tại thị trân Leipzig (Đông Đức). 


Vào lúc đó, nhà của Dr. Carus là nơi gặp gỡ, lui tới của các 
văn nhân, thi hào và nhạc sĩ nỗi tiếng. M. Muller bấy giờ đã tỏ 
ra là đứa trẻ có nhiều thiên tài, nhất là âm nhạc; nhưng Felix 
Mendelssohn (1809-1847), nhà soạn nhạc danh tiếng thời ấy, 
lại khuyên M. Muller đừng theo đuổi con đường học nhạc. Sau 
cùng, ông quyết định theo học môn ngữ học (philology). 


Năm 17 tuổi, M. Muller ghi tên vào học đại học LeIpzIg 
và năm 20 tuổi (1843), ông ta tốt nghiệp bằng Tiến sĩ Ngôn 
Ngữ Học. Ngay lúc nhỏ, ông đã đọc sách, chịu ảnh hưởng tư 
tưởng của những nhà trí thức Đức quốc tiền bối bấy giờ như 
các triết gia R. Hermann Lotze (1817-1881), J.G. Von Herder 
(1744-1803) và đại thi hào J.W. Von Geothe (1749-1832) v.. v.. 
là những nhân vật đã từng hâm mộ, ca tụng nền văn học, nghệ 
thuật tuyệt vời và những tư tưởng triết học, nghệ thuật tuyệt VỜI 
và những tư tưởng triết học cao siêu cổ thời của Ấn Độ. Ông ta 
cũng đã có địp thảo luận những vấn đề triết lý sâu xa với triết gia 
Đức theo Phật giáo Arthur Schopenhauer (1788-1860). 


Sau đó, M. Muller đến Bá Linh (Berlin), tại đây ông 
được giáo sư Franz .Bopp (1791-1867), nhà ngữ học Đức 
giới thiệu, chỉ dẫn về môn ngữ học Ản-Âu (Indo-European) 
và học giả Frederick Ruckert mời ông tham gia công tác văn 
học, cùng dạy cho M. Muller nghệ thuật phiên dịch. Ông 


E.MAXMULLER ® 7 


cũng thích tìm đọc những bài thuyết trình của triết gia Đức 
F.W.J. Von Schelling (1775-1854) và thường kết thân với các 
bạn của Theodor Fontane (1819-1898), một thi hào Đức nỗi 
tiếng và là nhân vật rất tán dương tải trí của M. Muller. 


Nghiên cứu kinh điển Phệ Đà (Vedas) và Phật Giáo 


Tháng 3 năm 1846, M. Muller đến Ba Lê (Paris), nơi bẩy 
giờ có nhiều học giả nghiên cứu về Ấn Độ (Indologists) đang 
sống như Antoine Leonard de Chezy và Eueène Burnouf(1801- 
1852), một học giả người Pháp rất giỏi tiếng Phạn (Sanskrit). 
Do sự hướng dẫn của giáo sư E. Burnouf, M. Muller bắt đầu 
nghiên cứu kinh điển Phật Giáo và Phệ Đà (Vedas) của Bà La 
Môn Giáo. Những bài giảng của E. Burnouf về triết lý Phệ Đà 
đã mở ra cho M. Muller một chân trời mới về tư tưởng. Sau đó, 
ông quyết định sang Luân Đôn (Anh Quốc), nơi nguyên bản 
Phạn ngữ Thánh Tán Ca Rig-Veda, ca tụng những thần linh (Bà 
La Môn Giáo) còn tàng trữ tại các thư viện, để phiên dịch các 
Thánh Tán Ca Đó ra Anh văn. 


Công Tác Giáo Dục 


Tại thư viện Bodleian (thành lập năm 1601, thuộc đại học 
Oxford), M. Muller quen biết với giáo sư Wilson dạy ở đại 
học Oxford và là nhà soạn dịch từ Phạn ra Anh văn trường 
ca Ràmàyana (bà La Môn giáo). Do lời khuyên của Wilson, 
năm 1848, M. Muller dọn đến định cư tại Oxford (miền trung 
nam Anh quốc). Năm 1849, sau khi ấn hành dịch bản (cuốn 
]) của bộ “Thánh Tán Ca Rig-Veda”, ông ta được mời giảng 
dạy về môn ngữ học đối chiếu (Comparative Philology) tại 
đại học Oxford. Từ đó, tiếng tăm của M. Muller bắt đầu vang 
lừng, được nhiều người trong giới trí thức biết đến. 


Năm 1854, ông làm giáo sư dạy môn ngôn ngữ Châu 
Au hiện đại (Modern European Languages); năm 1856, làm 


8 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


quản thủ thư viện Bodleian; và năm 1858, ông được mời giữ 
chức Ủy Viên Giáo Đôc trường AlI Souls College (Thành lập 
năm 1437 thuộc đại học Oxford). 


Năm 1859, Max Muller lập gia đình với Georg1a Grenfell 
ở Maidenhead (Anh quốc). Từ ngày ấy, ông ta mới thực sự 
xem nước Anh như quê hương thứ hai của mình. Trong thời 
gian này, danh tiếng của M. Muller ngày càng lên cao đến 
nỗi ông được mời viết bài thường xuyên cho tuần báo “The 
Times” tại Luân Đôn (London), và trở thành một nhân vật 
trọng yếu trong chủ trương mang lại sự hợp tác chặt chẽ, thân 
thiện giữa hai quốc gia Đức và Anh. Nữ hoàng Anh Vietoria 
(1819-1901) bấy giờ cũng hết sức hâm mộ và kính trọng 
thiên tài của ông. 

Năm 1873, M. Muller là người đầu tiên không phải giáo 
sĩ, được ông Dean Stanley mời đến thuyết giảng về tôn giáo 
tại thánh đường danh tiếng Westminster Abbey mà tờ báo 
“The Times” lúc ấy đã diễn tả xem đó như là “một biến cố 
đặc biệt” (singular event). Từ năm 1868 đến 1875, ông làm 
giáo sư dạy môn ngữ học tỷ giảo, và giảng viên môn tôn giáo 
tự nhiên (natural religion) tại Đại học Glasgow vào những 
năm 1889-1893. 

Những Đóng Góp Văn Hóa 

a) Trước tác, phiên dịch kinh điển Phật Giáo: 

Là một học giả thông suốt cả hai cổ ngữ Pali và Sanskrit 
(Phạn), M. Muller đã góp phần to lớn cho nên văn hóa nhân 
loại nói chung, và Phật Giáo nói riêng. Ông làm chủ biên Ban 
Dịch Thuật toàn bộ “Thánh Thư của Đông Phương” (7he Sa- 
cred Books oƒthe East) với sự cộng tác của 20 học giả lỗi lạc 
khắp thê giới, để dịch ra Anh văn kinh sách của các tôn giáo 


E.MAXMULLER ® 9 


lớn: Phật, Không, Lão, Hồi (Islam), Kỳ Na (1ainism), Bà 
La Môn và Bái Hỏa Giáo (Zoroastrianism) chép bằng tiếng 
Trung Hoa, Á Rập (Arabic) và Ấn độ: Prakrit, Pali, Sanskrit 
(Phạn) v.. v.. Trong thời gian 34 năm, ông đã cho ấn hành 
được tất cả 50 quyền. 


Sau đó, M. Muller làm chủ biên ban soạn dịch bộ “Thánh 
Thư của Phật Tử” (7e Sacred Books oƒ the Buddhisís) được 
khoảng vài năm trước khi ông từ trần năm 1900, và học giả 
Rhys Davids (1843-1922) đã tiếp tục thay ông giữ chức vụ 
này. Dưới đây là những kinh điển Phật Giáo do Max Muller 
dịch thuật: 


- Dhammapada (Kinh Pháp Cú), dịch và chú thích từ Pali 
ra Anh văn (gồm 99 trang) do nhà xuất bản Clarendon Press 
tại Oxford ấn hành quyền (Vol.) 10 trong bộ “Thánh Thư 
của Đông Phương” (The Sacred Books of the East, viết tắt 
S.B.E.) năm 1881. 


- The Larger Sukhàvati-Vvùha-Sùtra (Descripfion oƒ 
The land oƒ Bliss): Kinh Đại Vô Lượng Thọ. Bản kinh này 
nguyên chép băng tiêng Phạn, M. Muller tìm thây tại một 
ngôi chùa ở Nhật Bản. 

- The Smaller Sukhàvati-Vvùha Sùtra (Scrifure oƒ the 
Buddha oƒ Infinite Lighf): Kink A DI Đà 

- The VajJrakkedika Sùtra (7e Seripture oƒ Diamond Cuf- 
/er): Kinh Kim Cang. 

- The Prajna-Pàramità-Hridaya Sùtra (The Heard Scrip- 
fure): Bát Nhã Tâm Kinh, gôm có hai bài ngăn (The Smaller) 
và dài (The Larger). 

Tắt cả bốn kinh trên, M. Muller dịch từ nguyên bản tiếng 
Phạn (Sanskrtt) ra Anh văn, cho in chung với “Buddha- 


10 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Carita Sùtra” (The Le oƒ Buddha): Phật Sở Hành Tán Kinh 
(do E. B. Cowell dịch); và “The Amitayùr-Dhyàna-Sùtra” 
(Seripture oƒ Meditation on Buddha): Quán Vô Lượng Thọ 
Kinh (J. Takakusu dịch) thành một tập mang tựa đề “Bud- 
dhist Mahayana Texts” (Kinh Đại Thừa Phật Giáo) xuất bản 
tại Oxford năm 1894, quyên (Vol.) 49 trong bộ “Thánh Thư 
của Đông Phương” (S.B.E.). 


M. Muller còn là tác giả của nhiều bài tiểu luận, khảo cứu 
Phật Học sâu sắc đăng tải ở các tập san Phật giáo và “Nghiên 
cứu Đông Phương” (băng Anh ngữ) khắp nơi. 


b) Phiên dịch kinh sách Bà La Môn Giáo: 


Ngoài ra, M. Muller cũng đã đóng góp cho sự hiểu biết của 
mọi người về tư tưởng Bà La Môn giáo qua công trình lớn lao 
của ông là đã dành 25 năm (1849-1874) đề phiên dịch từ tiếng 
Phạn ra Anh văn bộ “Thánh Tán Ca Rig-Veda” gồm 6 quyên. 
Bộ sách này được ấn hành tại Oxford do sự tài trợ giúp đỡ của 
ông đại sứ nước Phố (Prussia, ở Châu Âu), C.K.J. Baron Von 
Bunsen, và Công ty Đông Ấn (East Indian Company). 


M. Muller cũng dịch bộ sách triết học Upamisad (Áo 
Nghĩa Thư) của đạo Bà La Môn, do nhà xuất bản Đại học 
Oxford ấn hành thành hai quyên 1 (năm 1879) và 15 (năm 
1884) trong bộ “Thánh Thư của Đông Phương”. Hơn nữa, 
ông còn là bút giả của những tác phẩm giá trị dưới đây: 

- 1856: Comparative Mythology (Thân Thoại Đối Chiếu) 


- 1859: History of Ancient Sanskrit Leterature (Cổ Phạn 
Văn Học Sử) 


- I86I1-I863: Lectures on the Sclence of Language 
(Những bài thuyết trình về Khoa học Ngôn ngữ) 


F.MAXMULLER ® 11 


- 1873: Introduction to the Sclence of Religion (Khoa 
Học Tôn giáo Nhập Môn). 


- 1884: Biographical Essays (Luận Văn Tiểu Sử) 


- 1899: The Six Systems of Indian Philosophy (Sáu hệ 
phái triết học Ấn Độ). 


Trong số những sách của M. Muller, tác phẩm bán chạy 
và được nhiều độc giả thích đọc nhất là cuốn “India - What 
Can It Teach Us?” (Ấn độ có thể dạy chúng ta điêu gì?). 
Nhiều người đọc xong cuốn sách sẽ không còn có thành kiến 
xâu đối với Ấn Độ; và kinh ngạc thấy ông, mặc dù không 
sinh trưởng tại Ấn, đã có thể diễn tả sống động, đầy đủ chỉ 
tiết về đất nước cũng như dân tộc Ấn Độ. Khi còn trẻ, M. 
Muller không có tiền đến viếng xứ này; nhưng về sau có tiền, 
ông lại không có thì giờ. 

M. Muller đã mến yêu quê hương Ấn Độ như chính xứ 
sở của mình mà trong cuốn sách trên, có đoạn ông đã viết hết 
sức thành thực và cảm động: “Như các học giả thời quá khứ 
xa xưa muốn đến viếng Rome (nước Ý) hoặc Athens (Hy 
Lạp); cũng thế, tôi ước mong (qua Ấn) đề nhìn thấy thành 
phố Ba La Nại (Benares) và tắm trong dòng nước Thánh của 
sông Hằng” (Jst as scholars oƒ the ancient classical days 
longed to see Rome or Athens, so do Ï long to see Benares 
and to bath in the Holy waters oƒthe Ganges). 


Đối trước những vấn đề khó khăn cũng như thuận lợi của 
Ấn độ, M. Muller luôn có cái nhìn của một người Ấn yêu nước 
(patriotic Indian). Cho nên đồng bào Ân đã thương kính và xem 
M. Muller như một người bạn vĩ đại, chân thành của dân tộc họ. 


Max Muller qua đời tại Anh quốc năm 1900, đề lại nhiều 
tiêc thương cho các học giả, văn nhân và trí thức Phật Giáo 


12 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


cũng như các tôn giáo khác. Riêng hàng Phật tử chúng ta 
“Uống nước nhớ nguồn” sẽ không bao giờ quên ơn M. Mull- 
er, một nhà Ấn Độ học lỗi lạc, một học giả Phật Học uyên 
thâm tài ba, đã góp phần to lớn vào công trình phiên dịch các 
kinh điển Phật Giáo đại thừa từ Phạn ra Anh văn; cũng như 
xây nền đấp móng cho sự thành lập, phát triển và truyền bá 
đạo Phật đến đông đảo quần chúng Phật tử tại các nước Tây 
Phương trong gần một thế kỷ qua. 





EDWIN ARN0LD 


(1832-1904) 


Gravesend, quận Kent (đông nam nước Anh), con 
thứ hai của ông Robert Coles Arnold và bà Sarah 
PIzzey ở Framfield, quận Sussex (vùng đông nam Anh Quôc). 


ke Arnold sinh ngày 10 tháng 7 năm 1832 tại 


Thân phụ của Arnold sanh năm 1797 là con út của một 
gia đình gồm có 12 anh em. Edwin Arnold thuở nhỏ sống với 
cha và gia đình ở nông trại Southchurch Wick tại quận Essex 
(đông nam nước Anh). Những núi đồi, đồng cỏ xanh bát ngát 
nơi thôn quê đã ảnh hưởng nhiều đến tuổi trẻ của ông. Arnold 
yêu thiên nhiên và biển cả. Ông rất đở toán, nhưng giỏi môn 
học cô điển (classics), lại có tâm hồn thi sĩ, thích làm thơ. 
Năm 17 tuổi, giữa mùa thu năm 1849, Arnold được cấp học 


14 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


bông và chiêm giải thưởng về các bài văn xuôi, văn vân băng 
Anh văn và cô ngữ La tinh. Ông cũng có khiêu vê ngôn ngữ 
học và biệt ít nhât là 19 thứ tiêng. 


Về đời sống tinh thần, Arnold chịu ảnh hưởng sâu đậm 
Phật Giáo sau khi tìm đọc một số sách Phật của các học giả 
Phật tử bấy giờ. Từ ngày hiểu đạo, Arnold bắt đầu chấm dứt 
việc đi săn bắn các loài vật, chim muông, vốn là thú vui của 
ông lúc tuổi còn thanh niên. 


Sau khi hoàn tất chương trình tiểu học tại trường King ở 
Rochester, quận Kent (miền đông nam nước Anh), Arnold vào 
học đại học London (thành lập năm 1836), tại đây ông được 
cấp học bồng nhận vào đại học College (thành lập năm 1249) ở 
Oxford (trung nam Anh quốc). Thời gian này, ông sống chung 
cùng phòng với nữ thi hào Anh, bà M.W. Shelley (1797-1851). 
Bài thơ đầu tiên Arnold sáng tác mang tựa đề: “The Feast of 
the Belshazzar” (Buôi tiệc của Belshazzar) đã chiếm được giải 
thưởng văn chương Newdigate vào năm 1852. 


Năm 22 tuổi, Arnold lập gia đình với Catherine Elizabeth 
Biddulph, chị của một sinh viên bạn ông. Sau khi tốt nghiệp 
đại học, Arnold được mời làm giáo sư dạy ở trường King 
Edward VI tại Birmingham (miền trung Anh quốc), đến năm 
25 tuổi ông xin nghỉ dạy. Tháng I1 năm 1857, Arnold sang 
Ấn Độ nhận giữ chức viện trưởng đại học Deccan ở Poona 
(tiểu bang Maharashtra, miền tây Ấn Ðộ). Cùng đi với ông 
có cô vợ Catherine và bé trai đầu lòng Lester. 


Sùng Kính Các Tôn Giáo Đông Phương 


Theo tài liệu trong tập “The Cabinet Portrait Gallery” 
xuât bản năm 1893 cho biết thời gian Arnold sông tại Án 
Độ “đã giúp ông rát nhiêu trong sự phát triên tỉnh thân, văn 


EDWIN ARNOLD *® 15 


chương cũng như lòng tôn kính các đạo giáo Đông Phương mà 
chúng đã ảnh hưởng sâu xa đên văn nghiệp sau này của ông”. 


Làm Báo Và Khảo Cổ 


Năm 1861, Arnold trở lại Anh quốc và được mời cộng tác 
viết bài cho tờ “Điện Tín Hằng Ngày” (The Daily Telegraph) 
tại Luân Đôn (London). Sau đó, ông nhận làm chủ bút cho 
nhật báo này trong suốt 40 năm liền. Năm 1893, ông qua 
Constantinople nhận làm chuyên viên kỹ thuật cho hoàng đề 
Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) đê khám phá khai quật các thành phố 
xưa bị chôn vùi ở thị trấn Assyria (một vương quốc cô nằm 
trong vùng tây nam Á châu). Công tác này của Arnold đã mở 
đầu một trang sử mới cho Anh Quốc trong việc khảo cứu lịch 
sử của một nền văn minh nhân loại thời xa xưa. 


Đi Nhiều, Học Nhiều 


Có thê nói Arnold là con người đa dạng, có nhiều tài ba 
và tích cực hoạt động, ham đi, thích viết, như Lester, con trai 
của ông đã kê trong một câu chuyện về ông như sau: “4znoid 
đi khắp nơi, học các thứ tiếng, đọc mọi điểu và viết đủ loại; 
hôm nay là ký giả thuần túy, ngày mai là tư tưởng gia, bữa 
nọ lại trở thành nhà thơ v.. w.”. 


Nghiên Cứu Triết Lý, Chính Trị, Khoa Học 


Arnold cũng thích nghiên cứu về khoa học, chính trị v.. 
v.. Nhiều nhà khoa học, chính trị, triết gia người Anh nồi 
tiếng bấy giờ là bạn thân của ông và ông thường liên lạc qua 
thư từ để thảo luận với họ về các vấn đề trên. Một số quý 
vị trong đó là nhà vạn vật học Thomas H. Huxley (1825- 
1895), triết gia Herbert Spencer (1820-1903), nhà bác vật 
học Charles R. Darwin (1809-1882), chính trị gia John Stuart 
MIII (1806-1873) và nhà hóa học William Crookes (1832- 


16 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


1919). Ông còn thích tìm hiểu về thuyết duy linh và là hội 
viên của Hội Nghiên Cứu Tâm Thần Học (Society for Psy- 
chical Research), đã từng kết bạn với các đại thi hào Anh 
quốc Lord Tennyson (1809-1892); nhà tâm lý học kiêm triết 
gia Mỹ William James (1842-1910) và Andrew Lang (1844- 
1912) nhà văn kiêm học giả Tô Cách Lan (Scotland). 


Những Đóng Góp Cho Phật Giáo Của Edwin Arnold 


- Sáng tác thi phẩm “The Light of Asia” (Ánh Sáng 
của Á Châu) 

Arnold đã viết tác phẩm này phần lớn tại Hamlet House, 
gần Southend thuộc quận Essex (miền đông nam nước Anh). 
Vào thời điểm hậu bán thế kỷ 19, Phật Giáo còn quá xa lạ với 
người Âu Mỹ vì kinh sách Phật Giáo bằng Anh văn và các 
ngôn ngữ Châu Âu khác còn khan hiếm, thi phẩm “Ánh Sáng 
Á Châu” của Arnold xuất bản đầu tiên năm 1879 là món quà 
pháp bảo quý báu đã góp phân to lớn cho sự truyền bá Phật 
Giáo tại các nước Tây Phương. 


Bằng những vần thơ linh động, trong sáng đầy tình cảm 
diễn tả cuộc đời của đức Phật từ lúc đản sinh đến khi Ngài 
nhập Niết bàn đã thu hút sự chú ý say mê của độc giả từ đầu 
tới cuối. Cuốn sách dày 177 trang, không kể lời nói đầu của 
tác giả và bài giới thiệu của ông E. Denison Ross, giám đốc 
trường Luân đôn Nghiên cứu Đông Phương (London School 
of Oriental Studies); với tổng cộng khoảng 5.300 dòng và 
41.000 chữ. Tác phẩm được chia ra làm § chương như sau: 


Chương 1: Diễn tả sự ra đời và giai đoạn ấu niên của thái 
tử Cô Đàm (Gotama). 

Chương 2: Cuộc sông của thái tử từ lúc 18 tuổi đến khi 
Ngài kêt hôn với công chúa Da Du Đà La. 


EDWIN ARNOLD ® 17 


Chương 3: Thời gian thái tử sống trong cung điện hưởng 
mọi thú vui bên cạnh công chúa Da Du Đà La đến lúc Ngài 
dạo chơi ra ngoài thành tiếp xúc với bốn cảnh sanh, già, 
bệnh, chết và giải thoát của vị Sa Môn. 


Chương 4: Thái tử nhìn vợ con lần cuối, nửa đêm vượt 
thành xuât gia tâm đạo giải thoát đê cứu độ chúng sanh. 


Chương 5: Thái tử tu khô hạnh trong rừng với các tu sĩ 
ngoại đạo khác. 


Chương 6: Sau khi dùng bát cháo sữa dâng cúng của nàng 
Tu Già Đa (Sujata), thái tử đã chiến thắng Ma Vương, thành 
Đạo dưới cội Bồ đề. 

Chương 7: Cảnh buồn khổ của vua cha Tịnh Phạn; vợ, 
công chúa Da Du Đà La; và con, La Hầu La, sau bảy năm 
vắng bóng thái tử Tất Đạt Đa. 


Chương ð: Đức Phật thành lập đoàn thể Tăng Già và 
truyên bá chánh pháp cho dân chúng. 


Đây là cuốn sách được phát hành phổ biến rộng rãi nhất so 
VỚI Các tác phẩm Phật Giáo khác bây giờ, với sự hưởng ứng tìm 
đọc của hầu hết độc giả Phật tử khắp nơi trên thế giới. Ân bản 
đầu tiên năm 1879 đã thu được kết quả rực rỡ ngoài sức tưởng 
tượng, và chỉ trong vòng một năm đã tái bản lần hai. Sau 5 năm, 
thi phẩm được Arnold sửa chữa lại và ông cho nhà xuất bản 
Trubner tại Luân Đôn (Anh quốc) giữ bản quyền, đã phát hành 
được hơn 30 ấn bản từ năm 1885 đến nay. 


Tại Hoa kỳ, các nhà xuất bản đã cho in lại, phát hành 
trong nghiêu năm nguyên bản đầu tiên (chưa sửa chữa) của 
tác phẩm này. Tại Anh đến năm 1970, cuốn sách đã in đến 
lần thứ 60 và tại Mỹ, số người đọc thi phẩm nhiều gấp bội, đã 
xuất bản đến ấn bản thứ 80. Hiện nay, tác phẩm vẫn còn được 


18 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


các nhà xuât bản tại Hoa Kỳ và Anh quôc giữ bản quyên và tiêp 
tục cho 1n lại nhiêu lân, con sô sách bán ra đên hàng triệu cuôn. 


Thực vậy, giá trị vĩnh cửu của tác phẩm đã được bày tỏ 
một phần qua lời nói đầu của chính tác giả: “Những vẫn thơ 
sau đây bằng óc tưởng tượng của một Phật tử nhiệt thành, 
tôi đã diễn tả cuộc đời, nhân cách và triết lý của một đẳng 
siêu nhân và cách mạng tuyệt luân của thái tử Cô Đàm (Gau- 
tama) của Ấn Độ, người đã sảng lập nên Phát Giáo. Ti hé hệ 
trước đây, rất ít và không ai ở Châu Âu biết đến tôn giáo vĩ 
đại này của Ấn Độ, mặc dù nó đã tôn tại 24 thế kỷ qua... Bắn 
trăm bảy mươi triệu tín đô đã sống và chết trong giáo lý của 
đức Phật, và ảnh hưởng tỉnh thân của vị giáo chủ xa xưa 
này đến nay vẫn còn lan rộng từ Nepal, Tích Lan đến Trung 
Hoa, Nhật Bản, Tây Tạng, Trung Á, Xi-bê-ri (Siberia) và cả 
Thụy điển v.. v.. Cho nên, hơn phân ba nhân loại đã tiếp nhận 
những ý tưởng đạo đức từ vị thái tử siêu việt này..." 

Và trong phần giới thiệu về tác phẩm, Denison Ross cũng 
đã viết: “Ánh Sáng Á Châu... với những tên gọi, danh từ Phạn 
ngữ mới lạ đã đạt được thành quả nhanh chóng, là một bằng 
chứng cho thấy câu chuyện do tác giả kế khá hấp dẫn và cuốn 
sách rõ ràng là có giả trị. Những lời dạy luân lý của đức Phật 
rất quen thuộc với Tây Phương, song những cảnh trí và biểu 
tượng của Ấn Độ thì quá mới lạ với mọi người; trong khi cuộc 
sống thực tế của thái tử Cô Đàm đã trình bày một tắm gương 
đạo đức toàn hảo đối trước hàng ngàn độc giả... Tác phẩm, tôi 
nghĩ... chứa đựng những vẫn thơ trong sáng, đẹp đế cũng như 
sự diễn tả đây đủ nhất bằng ngôn ngữ của chúng ta về cuộc đời 
đức Phật... Đối với một số người, thực vậy, cuốn sách đã gây 
nên sự ngạc nhiên lớn lao về cái điều là 5 thế kỷ trước Chúa 
Giê-Su (Chris) ra đời, đức Thế Tôn đã dạy tất cả những lời 
khuyên đạo đức căn bản của Thiên Chúa Giáo...” 


EDWIN ARNOLD ® 19 


Thi phẩm “Ánh sáng Á Châu” sau § năm ra đời, lần đầu 
tiên được bác sĩ Arthur Pfungst, một sinh viên Phật Giáo, 
dịch ra tiếng Đức từ ấn bản thứ 24 của tiếng Anh; và dịch bản 
này đã phát hành tại LeIpzIg (trung nam Đông Đức) vào năm 
1887 với sự hưởng ứng tìm đọc của đa số dân chúng bấy giờ. 
Năm 1891, bản dịch Đức ngữ thứ hai do Konrad Wernicke 
thực hiện, có thêm lời chú thích. Cuốn sách đã được Albrecht 
Schaeffer dịch ra tiếng Đức lần thứ ba mang tựa đề: “Das 
Kleinod in Lotos”, xuất bản năm 1923. Thi phẩm này cũng 
đã được dịch ra tiếng Hòa Lan năm 1895, tiếng Pháp năm 
1899, tiếng Tiệp Khắc năm 1906, tiếng Ý năm 1909, và sau 
đó là tiếng Thụy Điền và thế giới ngữ (Esperanto). 


Tác phẩm “Ánh sáng Á Châu ” đã được quay thành phim tại 
Ấn Độ với sự giúp đỡ cung cấp các vật dụng cần dùng cho việc 
đóng phim như y phục, vOI, lừa và ngựa của vị Đại Vương thị 
trần Jaipur, thủ phủ của tiêu bang Rajasthan, miền tây bắc Án. 
Cuốn phim đã được chiếu tại Boston (Hoa Kỳ) năm 1929. Cuốn 
sách cũng đã được bà G. Jones Walton ở Mỹ viết thành kịch và 
lần đầu tiên năm 1918 được trình diễn tại California, kéo dài liên 
tiếp trong 35 đêm. Ngoài ra, thi phẩm cũng đã được phố thành 
nhạc. Tất cả những phim kịch bản và nhạc khúc này đã được 
chuyên âm, dịch ra hơn 7 thứ tiếng Châu Âu, nhờ vậy mà Phật 
Giáo ngày càng được nhiều người biết đến ở Tây Phương. Năm 
1879, vua Thái Lan Rama V (Chulalongkorn, trị vì: 1868-1910) 
đã viết thư cám ơn và tán dương công đức đóng góp truyền bá 
Phật Giáo của Arnold qua tác phẩm “Ánh Sáng Á Châu” (7he 
Light oƒ Asia), và đức vua đã câp thưởng cho ông một huân 
chương “Bạch Tượng” (Whie Elephan). 


Những Nhà Phê Bình Về Tác Phẩm “Ánh Sáng Á Châu” 


Một thời gian sau khi cuốn “Ánh Sáng Á Châu” (The 
Light oƒ Asia) của Arnold ra đời, ảnh hưởng của nó thật to 


20 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


lớn, nhiều nhà bình luận đương thời đã lên tiếng khen lẫn chê 
về tác phâm này. 


Trước hết, nhà văn Mỹ Oliver Wendell Holmes (1809- 
1894), giáo sư dạy đại học Harvard (Hoa Kỳ) đã đề cao giá 
trị của tác phẩm như cuốn Tân Ước Kinh (New Testament) 
của Thiên Chúa Giáo. Richard Henry Stoddard đã so sánh 
thơ của Arnold với các thi hào Anh quốc như C.G. Rossetti 
(1830-1894) và A. C. Swinburne (1837- 1909) v.. v.. 


Người đã tấn công mạnh nhất xem cuốn “4nh sáng Á 
Châu” như một tài liệu chống đạo Thiên Chúa (amichrist) 
là W.C. Wilkinson. Trong tập sách “Edwin Arnold as Poef- 
izer and Paganizet” (Arnold, nhà thơ và kẻ theo tà đạo), ông 
viết: “Sự xuất bản tác phẩm của Arnold đã xảy ra cùng lúc 
với việc phát triển, cả tại Hoa Kỳ và Châu Âu, về tánh hiếu 
kỳ và lòng ham thích muốn tìm hiểu các tôn giáo vô thân, 
đặc biệt nhất là Phật Giáo. Ảnh Sáng Á Châu đã đáp ứng tốt 
đẹp khát vọng nhất thời này của người Tây Phương. Vì thế, 
tôi nghĩ rằng cuốồn sách sẽ được nhanh chóng phổ biến cho 
người Mỹ tìm đọc. Và ông Arnold hắn nhiên, do bởi thiên tài 
hoặc may mắn, đã vượt trội hơn những tác giả khác, trong 
phương cách mở rộng sự thu hút các độc giả Hoa Kỳ chuẩn 
bị tiếp nhận đây thiện cảm giáo lý của đức Phật...” 


Và ông Samuel Kellogg cũng báo động về sự ấn hành cuốn 
“Ánh Sáng Á Châu”. Trong tập sách ông viết nhằm chống lại 
điều gọi là “Sự đe dọa của Phật Giáo” (The Buddhist Menace), 
Kellogg trình bày: “Sự ham thích nghiên cứu đạo Phật của số 
người trí thức tại các quốc gia theo thiên chúa giáo là một trong 
những hiện tượng tôn giáo đặc biệt và hấp dẫn của thời đại 
chúng ta. Tại Hoa Kỳ, sự hâm mộ này chỉ có giới hạn nơi một 
số người tự nghĩ rằng họ hiểu biết chút ít về Phật Giáo, nhưng 


EDWIN ARNOLD ® 21 


từ năm 1879 sau khi ông Arnold cho ấn hành cuốn Ảnh Sáng 
Á Châu, mức độ quân chúng muốn hiểu biết Phật Pháp đã gia 
tăng. Nhiễu người... đã bị lôi cuốn bởi những vẫn thơ hay đẹp 
đây quyến rủ của Arnold. Sự phát hành những ấn bản rẻ mạt 
của tập sách, chỉ bản có vải xu một cuốn, đã khiến cho đại ẩa 
số quân chúng chưa biết gì về đạo Phật, nay họ chú ý nhiều hơn 
đến tôn giáo này...” 


Nhưng Arnold chăng cần đề ý gì đề sự phê bình chỉ trích 
khen chê của thiên hạ, vì tự biệt răng đã có sô đông nhiệt tình 
ủng hộ tìm đọc thi phâm của ông. 


Viếng Thăm, Thuyết Giảng Phật Giáo Tại Các Nước Á 
Châu. Góp Phần Tranh Đấu Giành Lại Chủ Quyền Thánh 
Tích Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) Tại Ấn Độ. 


Sự thành công rực rỡ của tác phẩm “Ánh Sáng Á Châu” 
đạt đến cao điểm của nó với nhiều người tìm đọc là vào giữa 
năm 1884 và 1885. Nhờ vậy mà Phật tử khắp nơi trên thế 
giới đã ca tụng xem Arnold như nhà vô địch truyền bá đạo 
Phật lúc bấy giờ. Ông được các tô chức Phật Giáo tại Ân-Độ, 
Tích Lan, Miễn Điện và Thái Lan mời sang thăm đề thuyết 
giảng về đạo Phật. Arnold đã đến chiêm bái các Phật tích 
Ấn Độ như vườn Lộc Uyên (Sarnath), nơi đức Phật thuyết 
Pháp đầu tiên và Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đức Phật thành Đạo. 
Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) từ cuối thế kỷ 16 về trước 
thuộc quyền kiểm soát của Phật tử, nhưng vào lúc Arnold 
đến viếng, thánh địa này lại nằm trong tay chiếm đoạt của 
các ông Mahant theo Ấn Độ Giáo. Đại Đức Tích Lan Ana- 
garika Dharmapala (1864-1933) đầu tiên đến chiêm bái Bồ 
Đề Đạo Tràng năm 1891 thấy tình trạng đau lòng như vậy 
nên đã phát nguyện quyết tâm tranh đấu gianh lại chủ quyền 
thánh địa này cho các Phật tử. 


22 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Năm 1893, Arnold đã hưởng ứng tiếp tay với Đại Đức 
Dharmapala bằng cách viết một bài báo mang tựa đề: “East 
and West: A Spendid Opportumty (Đồng và Táy: Một Cơ 
hội Thuận lợi) và cho đăng trên nhật báo “Điện Tín Hằng 
Ngày (The Daily Telegraph) của ông, nhằm đưa vấn đề trên 
ra trước dư luận Phật Giáo thế giới và ủng hộ lập trường 
của ngài Dharmapala, là cương quyết yêu cầu các ông Mah- 
ant (theo Ấn Giáo) phải hoàn trả quyền làm chủ, kiểm soát 
thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng cho các Phật tử. Sau đó, để rộng 
đường dư luận, bài báo đã được tái đăng ở tập san “East and 
West” (Đông và Tây) và tạp chí Phật Giáo của Hội Ma Ha Bồ 
Đề (The Maha Bodhi Society), phát hành tại Calcutta, thủ đô 
của tiêu bang West Bengal (miền đông Ấn Độ). 


Từ Ấn Độ, Arnold qua thăm Tích Lan (Sri Lanka) và 
mang theo mấy chiếc lá bồ đề ông hái từ cây Bồ Đề chính ở 
Bỏ Đề Đạo Tràng. Nơi đầu tiên ông đến viếng là thị trấn Pan- 
adura, tại đây Arnold được nhà sư kiêm học giả tiếng Pali, 
thượng tọa Sumangala cùng với hàng ngàn chư Tăng, thiện 
nam tín nữ đón tiếp vô cùng trọng thể. Trong bài diễn văn 
chào mừng của các đoàn thể Phật Giáo Tích Lan, có đoạn 
viết: “Sự xuất hiện của học giả Arnold đã làm lu mở danh 
tiếng của các nhà trí thức khác như ngọn núi kừn cương đã 
che khuất sự rực rỡ, chói sáng của các loại đá quý thường”. 
Sau hai giờ thảo luận với Thượng Tọa Sumangala, nhà lãnh 
đạo Phật Giáo cao cấp của Tích Lan, Arnold đã trình bày 
về tình trạng đáng buồn xảy ra ở Bồ Đề Đạo Tràng và góp 
ý vấn đề cần được giải quyết êm đẹp giữa các ông Mahant 
(Ấn Giáo) với chính quyền Ấn Độ. Ông cũng đề nghị nên đặt 
chùa Bồ Đề Đạo Tràng dưới sự quản trị của một Hội Đồng 
gồm nhiều đại điện các quốc gia Phật Giáo. 


Sau cùng, đáp lời thỉnh cầu của chư Tăng và Phật tử Tích 


EDWIN ARNOLD ® 23 


Lan, qua nhật báo “Điện Tín Hằng Ngày” của mình, Arnold 
đã đạo đạt ý kiến trên lên quý ông thống đốc của Tích Lan và 
tiêu bang Madras (miền nam Ấn Ðộ). 


Từ Panadura, Arnold trở lại Colombo (thủ đô Tích Lan) 
thăm trường đại học Đông Phương Vidyodaya Pirivena, tại 
đây ông được các học giả, chư Tăng và đông đảo thiện nam 
tín nữ, trong đó có đại tá H.S. Olcott (1832-1907), một Phật 
tử Hoa Kỳ, niềm nở tiếp đón. Sau đó, Arnold đến thăm Kan- 
dy (miễn trung Tích Lan), nơi có chùa thờ xá lợi “Răng của 
Phật”. Tại đây, ông cũng được chư Tăng và dân chúng Phật 
tử nhiệt liệt chào mừng vô cùng cảm động. Ông đã tặng cho 
chùa Kandy những lá bồ đề ông mang qua từ Ấn Độ. Những 
lá bồ đề này được đặt trong một cái hộp bằng vàng cho Phật 
tử lễ bái suốt tuần lễ. Đáp lại, các thượng tọa chùa Kandy đã 
tặng ông một bình bát và một chiếc y màu vàng. 


Arnold đầu tiên qua thăm Nhật Bản vào năm 1889. Trong 
một buổi diễn thuyết tại đây, ông đã kêu gọi Phật tử Nhật 
nên lưu tâm đến những quyên lợi thiêng liêng của Phật tử tại 
các thánh tích Phật Giáo ở Ấn Độ, và sau đó một Hội Phật 
giáo đã được thành lập tại Nhật nhằm hoạt động cho quyền 
lợi của Bồ Đề Đạo Tràng. Lần thứ hai, Arnold trở sang thăm 
Nhật vào năm 1892. Trong một buôi họp mặt đông đảo, ông 
tuyên bố rằng ông sẵn sàng hy sinh, cả mạng sống nếu cần, 
cho quyền lợi thiêng liêng của đất thánh Phật Giáo. Arnold 
đề nghị Hội Phật Giáo Nhật Bản nên mua đất lập chùa và 
gửi chư Tăng qua thường trú tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đặc biệt, 
nhân dịp trở qua Nhật lần này, Arnold đã làm lễ kết hôn với 
một cô gái Nhật trẻ đẹp mới 20 tuổi tên Tama Kurokawa. Sau 
đó, ông đưa cô ta về sống ở Luân Đôn chung với gia đình 
mấy người con của ông. 


24 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Du Thuyết Tại Hoa Kỳ 


Do lời mời của Charles William Eliot (1834-1926), viện 
trưởng đại học Harvard ở Boston (tiểu bang Massachussetts), 
Arnold đã qua thăm Hoa kỳ vào ngày 22 tháng § năm 1889. 
Trong địp này, ông đã đến thăm tòa Bạch Óc ở Hoa Thịnh 
Đốn, tại đây Arnold được Benjamin Harrison (1833-1901), 
vị tổng thống thứ 23 của Hoa 


kỳ tiếp đón trọng thể. Sau đó, ông đến thăm đại thi hào 
Mỹ Walt Whitman (1819-1892) ở Philadelphia, lúc ấy đã 
già, và Arnold có đọc lên cho Whitman nghe một vài trang 
trong thi phẩm “Ánh Sáng Á Châu” của ông. Cuối tháng 9, 
Arnold đến thăm ông viện trưởng đại học Harvard C.W. Eliot 
và gặp các nhân vật nỗi tiếng của Hoa kỳ như các ông Oliver 
'Wendell Holmes (1841-1935), nhà văn kiêm giáo sư đại học 
Harvard, đại thi hào J.G. Whittier (1807-1892) v.. v.. Tháng 
10 năm 1889. Arnold được mời thuyết giảng hai lần ở Sand- 
ers Theatre tại đại học Harvard, một hôm về đề tài triết lý Áo 
Nghĩa Thư (Upanishads) và ngày khác về tư tưởng triết học 
trong Đại Thi Tập A⁄ahabharafa của Ân Độ. 


Cuối năm 1891, Arnold trở qua thăm Hoa kỳ lần thứ hai 
trong chuyên du thuyết do James Burton Bond tổ chức. Ông 
được mời thuyết trình ở Hàn Lâm Viện âm nhạc ở Philadel- 
pha. Buổi nói chuyện của ông kéo dài hai tiếng rưởi đồng 
hồ, có rất đông người đến dự thính. Tiếp đến, ông đi giảng ở 
New York, Boston, Cambridge rồi trở lại Philadelphia. Ban 
đầu ông dự tính sẽ thuyết trình khoảng 50 bài giảng, sau thể 
theo lời yêu cầu của thính giả, ông có ý định sẽ tăng số bài 
thuyết giảng lên đến 100. Tuy nhiên, sau đó vì sức khỏe kém, 
ông không, thể tiếp tục cuộc du thuyết nên đành bỏ đở nửa 
chừng. Cuối cùng, trước khi rời Mỹ, Arnold đã ghé lai chơi 


EDWIN ARNOLD ® 25 


vài ngày với người bạn triệu phú của ông là Andrew Carn- 
egie (1835-1919). 
Những Đóng Góp Văn Hóa 

Ngoài thi phẩm nỗi tiếng “Ánh Sáng Á Châu”, Arnold 
còn là bút giả của những tập thơ và tác phâm giá trị dưới đây: 

- 1852: Thi tập “The Feast of Belshazzer” (Buổi tiệc của 
Belshazzer) 

- 1853: Poems Narrative and Lyrical (Những vần thơ tự 
thuật và trữ tình). 

- 1875: The Indian Song of Songs (Những bài ca Ấn Độ) 

- 1881: Indian Poetry (Thi Ca Ấn Độ) 

- 1891: The Light of the World (Ánh Sáng của Thể Giới) 

- 1891: Seas and Lands (Biển Cả và Đất Liên) 

- 1893: Adzuma, a Japanese Tragedy (4dzuma, thảm kịch 
của Nhật Bản). 

Arnold còn viết thiên khảo luận về “Nền giáo dục ở Ân 
Độ” (Educatfion in India), một bộ sử gôm hai tập về “Tô 
chức hành chánh của Lord Dalhousie (1812-1860)”, vị phó 
vương của Ấn Độ. Ông cũng soạn cuốn “Văn phạm tiếng 
Thô Nhĩ Kỳ” (Turkish Œrammar) vào năm l§77, và dịch từ 
tiếng Phạn (Sanskrit) tập tiểu luận về các thi hào Hy Lạp 
(Greek Poets) v.. v.. 

Sự đóng góp phong phú và đa dạng của Arnold vào những 
công trình khảo cứu và kiên thức của nhân loại đã giúp ông đạt 
được sự khâm phục và kính trọng của nhiêu nhân vật danh tiêng 
bây giờ như nữ hoàng Victoria (1819-1901) của Anh quôc cùng 
vua các nước Ba Tư (Persia), Thô Nhĩ Kỳ và Nhật Bản v.. v.. 


26 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Những Ngày Cuối Cùng 


Sau bao nhiêu năm hoạt động cho nên báo chí, văn học 
nghệ thuật và lý tưởng Phật Giáo, không ngừng du thuyết 
khắp nơi để gieO rắc ánh đạo vàng của đức Thế Tôn đến với 
mọi người từ Âu sang Á, Arnold đã ngã bệnh trong vòng 
một tuần lễ. Sau đó, sức khỏe của ông sa sút lần đến ngày 
24 tháng 3 năm 1904, ông từ trần một cách an lành tại Luân 
Đôn (Anh quốc), hưởng thọ 72 tuổi. Trước khi mắt, Arnold 
dặn người thân là nên hỏa táng, vì ông muốn được cảm thấy 
thân xác mình từ từ trở thành tro bụi trong thê giới vô thường 
khổ đau mà mọi người ai cũng phải một lần lìa bỏ để vĩnh 
viễn ra đi. 

Đại thi hào Arnold hiện nay đã không còn ở thê gian này 
với chúng ta, nhưng sự nghiệp hoằng pháp to lớn qua tác 
phẩm “Ánh Sáng Á Châu” (The Light øƒ Asia) nỗi tiếng của 
ông, đã bất diệt đi vào lịch sử Phật Giáo nói riêng cũng như 
văn hóa nhân loại nói chung. Những người con Phật hôm 
nay, dù Âu Mỹ hay Á Châu, không ai có thể phủ nhận giá trị 
đóng góp của Arnold cho việc truyền bá giáo lý đức Phật đến 
với mọi người vào giai đoạn mà Phật Giáo vẫn còn mới mẻ, 
xa lạ đối với đa số dân chúng Tây Phương khi ông ta sáng tác 
thi phẩm “Ánh Sáng Á Châu” này. Với sự qua đời của Edwin 
Arnold bấy giờ, nhân loại thực sự đã mất đi một nhà thơ, nhà 
văn, ký giả tài ba lỗi lạc; và thế giới Phật Giáo vắng bóng 
một đạo hữu chân thành, một vị hộ pháp trung kiên, đắc lực, 
đã đem hết thi tài của mình đề góp phần xây dựng, phục vụ 
cho đạo pháp và chúng sanh. 





R. C. CHILDERS 


(1838-1876) 


obert Caesar Childers sinh năm 1838 tại Nice, 

le đông nam nước Pháp, con của Charles 

Childers, một giáo sĩ Anh quốc. Thiếu thời, là 

sinh viên trường Wadham College tại Oxford, miền trung 

nam nước Anh, Robert C. Childers được cấp học bổng He- 

brew. Lớn lên, ông lập gia đình với bà Anne Childers có năm 
con: hai trai và ba gái. 

Năm 1860 ông được bổ nhiệm tham gia ngành Dân 
Chính của Tích Lan (Ceylon Civil Service). Trước tiên, R. 
C. Childers làm thư ký riêng cho thống đốc Sir Charles Mc 
Carthy; sau đó ông được mời giữ chức Phó Giám Đốc văn 
phòng đại diện chính quyên tại Kandy (Tích Lan). 


28 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Từ năm 1860 đến 1863 Childers học tiếng Tích Lan (Sin- 
halese) và cỗ ngữ Pali với Thượng Tọa Yàtràmulle Sri Dham- 
màràma (1828-1872), một giáo sư Pali nôi tiếng bấy giờ tại chùa 
Bentota Vanavasa và kết bạn thân với Thượng Tọa Waskaduwe 
Sri Subhùti (1835-1917), cũng là một học giả uyên thâm về 
thánh ngữ Pali thời ấy. Trong thời gian này, Childers đã trao 
đổi nhiều thư từ qua với T.T.W.S. Subhùti nhằm mục đích nhờ 
thượng tọa chỉ dẫn cho ông học hỏi tiếng Sinhalese (Tích Lan), 
thánh ngữ Pali và Phật Giáo. Chúng tôi xin lược trích dưới đây 
nội dung của một số trong những bức thư đó: 


1. Trong thư đề ngày 29-11-1866, Childers gửi tặng T. T. 
Subhuti chiếc ảnh của ông. Trước đó, ông cũng đã gửi cúng 
dường T.T. Subhùti một hộp đựng bút chì bằng vàng. Lúc ấy 
Childers cư ngụ tại số 35 Mecklenburg Square ở Luân Đôn 
(London), Anh quốc và đang làm thư ký cho Ủy Ban Nghiên 
Cứu về các bệnh dịch của súc vật (Cattle Plague Commission). 


2. Thư viết băng tiếng Pali đề ngày 31-05-1869, Childers 
thông báo đã đặt mua cho T.T. Subhùti một sô sách văn học 
băng tiêng Phạn (Sanskrit) mà thượng tọa rât ưa thích. 


3. Trong thư (không đề ngày) gửi đầu năm 1870, Childers 
cám ơn thư của T.T. Subhùti viết cho ông ngày 24-12-1869. 
Ngoài ra, Childers còn nêu lên 13 câu hỏi nhờ TT. Subhùti 
giải đáp về các danh từ và thuật ngữ Phật Giáo trong các bộ 
kinh như Pháp Cú (Dhammapađa), Trung Bộ Kinh (MaJ7hi- 
manihaya) và Đại Sử của Tích Lan (Mahavamsa). 


4. Ngày 23-09-1870, Childers gửi thư cám ơn thư của 
T.T. Subhùti viết ngày 31-08-1870 kèm với tập chuyện tiền 
thân đức Phật “S/eala-Jataka” và tắm hình của thượng tọa. 
Ngoài ra, ông còn nhờ T.T. Subhùti giải đáp nhiều câu hỏi 
liên quan đến Luật Giới (7»aya) và các danh từ Phật Học 


R.C. CHILDERS ® 29 


trong kinh Phạm Võng (Brahma/alasuría) thuộc Trường Bộ 
Kinh (Digha Nikàya). 


5. Thư ngày 06-04-1871, Childers tin đã gửi cho T.T. 
Subhùti những cuốn sách y học bằng tiếng Phạn (Sanskrit). 
Ngoài ra ông còn nêu lên trong thư 17 câu hỏi liên quan đến 
những danh từ Phật Giáo, cách cấu tạo văn phạm tiếng Pali 
và một vài bài viết phê bình về các sách tiếng Pali vừa mới 
xuất bản lúc bấy giờ trong đó có tác phẩm của T.T. Subhùii. 

Năm 1864, Childers xin thôi việc trong ngành Dân Chính 
ở Tích Lan và trở về Anh quốc. Từ năm 1868, ông bắt đầu 
dành hết thì giờ cho việc nghiên cứu, học hỏi thánh ngữ Pali 
dưới sự chỉ giáo của học giả Reinhold Rost (1822-1896). 
Năm 1872, Childers được mời giữ chức phụ tá nhân viên 
quản thủ thư viện (Sub-Librarian) của “Văn Phòng Ấn Độ” 
(Indian Office) cũng như làm giáo sư về môn cô ngữ Pali và 
văn học Phật Giáo (Buddhist Literature) tại University Col- 
lege ở Luân Đôn (London). 

Những Đóng Góp Của R.C. Childers Cho Nền Văn Học 
Phật Giáo Cổ Ngữ Pali Tại Tây Phương 

Trong thời gian từ 1869 đến năm 1876, R.C. Childers đã 
viết nhiều bài khảo cứu Phật Học giá trị và dịch từ Pali ra 
Anh văn một số bài kinh Phật Giáo như dưới đây: 

- 1869: Dịch từ Pali ra Anh ngữ và chú thích tập Tiểu 
Tụng (Khuddaka Pàtha) thuộc Tiêu Bộ Kinh (Khuddaka 
Nikaya). Tài liệu này được đăng tải ở tạp chí của Hội Hoàng 
Gia Á Châu (Journal oƒ the Royal Asiatic Society, viết tắt 
JRAS), Tập (Vol.) IV, xuất bản tại Luân Đôn (Anh Quốc). 

- I1871: Đăng tải ở tạp chí nói trên JRAS, Tập (Vol.) V, 
bài “Notes on Dhammapada with Special Reference to the 


30 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Question ofNirvana” (Chú giải về Kinh Pháp Cú và đặc biệt 
liên quan đên vẫn đề Niệt Bản). 


- 1873: Đăng tải ở tạp chí JRAS, Tập (Vol.) VI hai tài liệu: 
“Notes on the Sinhalese Language No. 1: On the Formation 
of the Plural of Neuter Nouns” (Chú giải vẻ tiếng Sinhalese 
- Tích Lan, bài 1: Cách cấu tạo ở số nhiễu của các danh từ 
trung tính) và ““Phe Pali Text of the Mahàparinibbàna-Sutta 
and Commenfary with an English translatlon” (Kinh Đại Bát 
Niết Bàn tiếng Pali và lời chú giải với dịch bản Anh ngữ. 

- 1874: Viết nhiều bài “Khảo Cứu về cô ngữ Pali tại Tích 
Lan” (Pali Studies in Sri Lanka) cho các tạp chí phát hành 
tại Luân Đôn như tờ “Academy”, “Athenaeum” và ““Trubner 
Literary Record”. 


- 1875: Đăng tải ở tạp chí JRAS, tập (Vol.) VII phần dịch 
tiêp từ Pali ra Anh văn của Kinh Đại Bát Niệt Bàn. 


- 1876: Đăng tải ở tạp chí JRAS, tập (Vol.) VI bài 
“Notes on the Sinhalese Language, No. 2: Proofs of the San- 
skritic Origin of Sinhalese” (Chú giải về tiếng Sinhalese, bài 
2: Chứng cớ về nguôn gốc Phạn ngữ trong tiếng Sinhalese 
- Tích Lan) và phần kết thúc bản dịch từ Pali ra Anh văn kinh 
Đại Bát Niết Bàn (Mahà-Parinibbànasuifa). 


Cũng trong năm 1876 Childers bắt đầu dịch ra Anh ngữ 
10 kinh chọn lọc tiếng Pali trong Trường Bộ Kinh (Digha 
Nikàya) và ông đã hoàn tất được 7 kinh. 

Ngoài các bài viết nghiên cứu về cổ ngữ Pali, tiếng 
Sinhalese và Phật Học giá trị cũng như dịch ra Anh văn từ 
nguyên bản Pali những kinh thuộc Kinh Tạng Nam Tông 
(SŠu#ta-Pifaka) nói trên, công trình đóng góp lớn lao nhất của 
R.C. Childers cho nền Phật Học Tây Phương là ông đã dày 


R.C. CHILDERS ® 31 


công soạn cuốn “A Dictionary of the Pali Language” (7 
Điên tiêng Pali). 


Đây không những là cuốn tự điền tiếng Pali mà còn là 
cuốn “Bách Khoa Tự Điển Phật Giáo” (Eneyclopedia oƒ 
Buddhism) đầu tiên được xuất bản tại Châu Âu gồm có hai 
tập: Tập I ấn hành năm 1872 và Tập II xuất bản năm 1875. 


Sự kiên nhẫn, hy sinh khắc phục mọi khó khăn để hoàn 
thành cuốn tự điển Pali vô giá này của giáo sư Robert C. 
Childers đã được học giả T.W. Rhys Davids (1843-1922) hết 
lời tán dương qua đoạn văn dưới đây, trích từ cuốn “The His- 
tory and Literature of Buddhism” (Lịch sử và Văn Học Phật 
Giáo, trang 33) của ông xuất bản năm 1896: 


“Tác phẩm vĩ đại này được thành hình là do công trình 
hy sinh kiên nhân của giáo sư Childers. Ngay sau khi về hưu 
năm 1866, ông bắt đầu biên soạn, sắp xếp theo thứ tự abc tắt 
cả nhừng từ ngữ ông tìm thấy trong tập Abhidhànappadip- 
ikà, một cuốn sữ vựng về tiếng Pali gồm 1203 câu thơ (xuất 
hiện khoảng thế kỷ 12 sau tây lịch). Khi biên soạn lại cuốn 
tự điển này, Childers đã bổ túc thêm nhiều danh từ Phật Học 
khác được trích từ các kinh điển Pali đã xuất bản cũng như 
những sách do các học giả Châu Âu viết về Phật Giáo. Túc 
phẩm của Childers sau khi hoàn tắt rõ ràng là một đóng góp 
tiên khởi cân thiết cho những công trình nghiên cứu uyên 
thâm, sâu rộng khác về cô ngữ Pal". 

Và tạp chí Athenaeum phát hành ngày 21-08-1875 tại 
Luân Đôn (London) Cũng không ngớt lời khen ngợi cuốn tự 
điển của Childers như sau: 

“Giáo sự Childers đã cày, gieo và gặt hải được mùa lúa 
tốt đẹp từ nơi cánh đồng mà ông ta không ngờ kết quả như 


32 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


vậy. Đó là cuốn tự điển Pali đâu tiên của ông. Giáo sư đã 
không cần vay mượn đến ÿ kiến nào từ các học giả khác để 
xây dựng nên tảng cho tác phẩm của ông, ngay cả một từ ngữ 
cũng không. Là một công trình với nhiều khó khăn, cuốn tự 
điển của Childers được xem như thành quả kỳ điệu của sự 
kiên nhân, nghị lực bắt khuất và chịu khó khảo cứu đây nhiệt 
tâm... Chúng tôi có thể nói rằng giáo sư Childers đã không 
dùng đến một cuốn tự điển nào khác, ngay cả một ngữ vựng 
cũng không. Tuy vậy, cuốn tự điển Pali của ông hiện chứa 
đựng gân 14.000 danh từ và 45.000 sự tham khảo, tra cứu. 
Đây thực sự là một sáng tác vĩ đại của Childers”. 


Đề tán thưởng sự đóng góp tfo lớn của giáo sư Childers sau 
khi soạn xong cuôn tự điển Pali nói trên, ông được trường “Tn- 
stitute of France” cấp giải thưởng Volney (Prize) vào năm 1876. 


Rất tiếc Robert C. Childers với thiên tài xuất chúng như 
vậy lại từ giã cõi đời quá sớm vào ngày 25 tháng 7 năm 1876, 
hưởng thọ 38 tuổi. Sự ra đi đột ngột của Childers khiến cho 
các độc giả Phật tử Tây Phương bấy giờ hết sức bàng hoàng 
sửng sốt, là một mất mát lớn lao đối với các nhà nghiên cứu 
văn học cổ ngữ Pali nói riêng và chung cho nhiều học giả 
Phật Học trên toàn thế ĐIỚI. 





-5- 
T.W. RHYS DAVIDS 


(1843-1922) 


18443 tại Colchester (Anh quôc), con của mục sư 

T.W. Davids. Đầu tiên, ông theo học Phạn ngữ 
(Sanskrit), VỚI ĐiáO SƯ Stenzler tại trường đại học Breslau ở 
Đức, và tốt nghiệp cấp bằng Tiến sĩ Triết Học (Ph.D). Năm 
1864, ông được bồ nhiệm giữ chức Dân sự (Civi Service) tại 
Tích Lan, một quốc gia theo Phật Giáo. Nhờ sẵn có kiến thức 
về ngữ học đã giúp giáo sư bẩy giờ nghiên cứu dễ dàng hai 
thứ tiếng Tamil (miền nam Ấn Độ) và Sinhalese (Tích Lan). 


T1 Wiliams Rhys Davids sinh ngày 12-5- 


Nhân cơ hội ông được đề cử giữ chức thâm phán tại Tích 
Lan để xét xử vụ kiện liên can đến một ngôi chùa làng, và 


34 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


dính líu đến luật giới của Phật Giáo, qua các văn kiện trình 
bày viết bằng thứ ngôn ngữ mà bấy giờ ở tòa án không ai đọc 
hiểu được, như học giả LB. Horner (1896-1981) đã cho biết 
rằng: “7âi liệu trên gỗm có đoạn trích dẫn từ Luật Tạng (Vi- 
naya Pitaka) và chính điều ấy khiến cho Rhys Davids quyết 
tâm nghiên cứu vẻ thứ tiếng xa lạ này”. 


Ngôn ngữ khó hiểu đó là tiếng Pali, thánh ngữ của Phật 
Giáo mà về sau Rhys Davids đã theo học với nhà sư kiêm 
học giả Tích Lan, Yatramulle Unnanse. Dưới sự chỉ giáo của 
vị đại sư này, sau một thời gian học tập, Rhys Davids đã học 
hiểu thông suốt tiếng Pali, và có thể thực hiện những công 
tác khảo cô. Giáo sư sao chép lại các bản kinh Phật, khảo cứu 
về thánh tích Anuradhapura, cựu kinh đô của Tích Lan, và 
bắt đầu nghiên cứu lịch sử Phật Giáo Tích Lan. 


Năm 1872, vì bất đồng ý kiến với nhân viên cao cấp của 
chính quyền bấy giờ, ông xin thôi chức vụ Dân sự Tích Lan, 
và trở về Anh quốc. Tại đây, ông đã dành hết thì giờ cho công 
cuộc nghiên cứu và truyền bá Phật Giáo. Năm 1875, tạp chí 
của Hội Hoàng Gia Á Châu (Journal oƒthe Royal Asiatic So- 
ciety), xuất bản tại Luân Đôn (London), lần đầu tiên đăng tải 
những bài khảo cứu giá trị của giáo sư như: “Các bia ký của 
vua Paràkrama Bàhu” (/nscripfions oƒ Parakrama Bảhu): 
“SIgiri, núi đá Sư tử” (S/øiri, the Lion Rock) và “Hai bia kỹ 
cô xưa tiếng Sinhalese” (7wo Ola Sinhalese Inscriptions), đã 
giúp Rhys Davids nhanh chóng trở thành một học giả Pali 
nổi tiếng bấy giờ. 


Mặc dù trong lúc đi khảo sát nghiên cứu, sống giữa các 
khu rừng Tích Lan, bị hành hạ vì bệnh sốt rét, giáo sư vẫn 
không ngừng cố gắng nhẫn nại học hỏi, đào sâu, tìm hiểu 
thấu đáo về lịch sử Phật Giáo, qua thánh ngữ Pali. 


T.W. RHYS DAVIDS ® 3§5 


Thành Lập Hội Phiên Dịch Thánh Điển Pali, Hàn Lâm 
Viện, và Hội Phật Giáo Anh Quốc 


Năm 1881, giáo sư Rhys Davids đứng ra thành lập đầu 
tiên Hội Phiên Dịch Kinh Tạng Pall (7The Pali Text Sociefy) 
tại Luân Đôn, và ông giữ chức chủ tịch, với sự tham gia 
của nhiều học giả Đông lẫn Tây Phương như Viggo Fausboll 
(Đan Mạch): 1824-1908; Hermann Oldenberg (Đức): 1854- 
1920; Emile Senart (Pháp): 1847-1928 và Richard Morris. 
Vào lúc Ấy, Hội nhận sự tài trợ của những cá nhân hảo tâm, 
các nhà Đông Phương học, cơ sở giáo dục và các trường đại 
học danh tiếng khắp nơi trên thế giới. Những học giả Pali 
của nhiều quốc gia đã tình nguyện đóng góp không nhận thù 
lao cho mọi công tác chú giải, dịch thuật ra Anh văn các kinh 
luận Phật Giáo Pali. Hầu hết mọi việc của Hội bấy giờ đều 
do giáo sư Rhys Davids trông coi, điều khiển cho đến năm 
1894 ông kết hôn với cô Caroline Augusta Foley (36 tuổi) là 
người mà về sau đã chia xẻ, giúp đỡ cho ông rất nhiều trong 
việc phát triển Hội cũng như dịch thuật kinh tạng Pali. Hội 
này hiện vẫn còn duy trì, hoạt động tại Anh quôc. 


Năm 1882, Rhys Davids được mời làm giáo sư dạy Pali 
và văn học Phật giáo tại đại học College ở Luân Đôn; làm 
tổng thư ký và quản thủ thư viện (1885-1904) cho Hội Hoàng 
Gia Á Châu. Tiếp đến, ông đứng ra thành lập Hàn Lâm Viện 
Anh Quốc (British Academy), cùng trường Nghiên cứu về 
Đông Phương và Phi Châu tại Luân Đôn (London School oƒ 
Oriemtal and Aƒfrican Studies). 


Năm 1904, học giả Rhys Davids được bố nhiệm làm giáo 
sư môn Tôn giáo Tỷ giảo (Comparative Religion) tại đại học 
Victoria, Manchester (Anh quốc). Năm 1907, ông thành lập 
“Hội Phật Giáo Anh quốc và Ái Nhĩ Lan” (The Buddhist So- 


36 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


ciety oƒ Great Britain and Ireland), và được bầu làm Hội 
trưởng đâu tiên. 


Công trình văn hóa: Trước tác, phiên dịch Kinh Tạng Pali 


Giáo sư Rhys Davids đã phiên âm tiếng Pali theo mẫu tự La 
Tình (Romanized Pali) những kinh sách Phật Giáo dưới đây: 


- 1884: Abhidhamma Sangaha (Compendium oƒ Philoso- 
phy) hay Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Đây là tác phẩm trình 
bày về khoa tâm lý và đạo đức Phật Giáo do Đại Đức Anu- 
ruddha viết bằng tiếng Pali tại chùa Mulasoma ở Tích Lan 
vào khoảng cuối thế kỷ thứ 11 hay đầu thế kỷ 12 sau tây lịch. 


- 1884: Dàthavamsa (The History oƒ Buddha š Tooth): 
Lịch sử Răng của đức Phật. 


- 18&6: Sumangàla-Visàlin Vol. I (Commenfary to the 
Dialogues oƒ the Buddha): Bộ Sớ Giải về Trường Bộ Kinh 
của ngài Phật Minh (Buddhaghosa), Tập I (chung soạn với 
J.E. Carpenter) 


- 1889: Digha Nikàya VoI. I (Dialogues oƒthe Buddha): 
Trường Bộ Kinh, tập I (chung soạn vói J.E. Carpenter) thuộc 
Sutta PItaka (Basket oƒ Discourses) hay Kinh Tạng tái bản 
năm 1975. 


- 1903: Digha NiIkàya VoI. II (Dialogues oƒthe Buddha): 
Trường Bộ Kinh, tập II (chung soạn với J.E. Carpenfer) 
thuộc Kinh Tạng, tái bản năm 1982. 

Giáo sư cũng dịch từ nguyên bản tiếng Pali ra Anh văn 
các bộ kinh luật dưới đây: 

- I880: Introductory Essay of the Buddhas History 
(Jàtaka Nidànahatha): Giới thiệu vê lịch sử đức Phật. Sau 
này giáo sư M. Viggo Fausboll (1821-1908), nhà Phật Học 


T.W. RHYS DAVIDS ® 37 


Đan Mạch (Denmark) đã cho in thành sách với tựa đề “The 
Buddhist Birth Stories or Jataka Tales” (Những Máâu Chuyện 
Tiên Thán Đức Phát). 


- I8§1: Buddhist Scriptures (Buadhisĩ Suías): Những bài 
kinh Phật, được xuất bản thành tập (Vol.) XI trong bộ (Se- 
ries) “Thánh Thự của Đông Phương” (The Sacred Books of 
the East, viết tắt là SBE) dưới sự chủ biên của giáo sư Max 
Muller (1823-1900), nhà Phật Học người Anh gốc Đức. 


- 1881-1885: The Buddhist Monastic Rules (Pà/imok- 
kha): Giới Bốn; Greater Section (M⁄ahavagga): Đại Phẩm 
và Shorter Section (Cu/!avagga): Tiêu Phẩm thuộc Vinaya 
Pitaka (Basket oƒ Discipline) hay Luật Tạng, với sự cộng tác 
của giáo sư người Đức, Herman Oldenberg (1854-1920) và 
được 1n thành các tập (Vols) XI, XVHI và XX trong bộ 
Thánh Thư của Đông Phương) (S.B.E.) 


- 1890-1894: The Questions of King Milinda (Milimdapan- 
ho): Na Tiên Tỳ Kheo Kinh, được ấn hành trong hai tập (Vols) 
XXXXV và XXXXVI trong bộ “7Thánh Thự của Đông Phương” 
(S.B.E.). Dịch phẩm này được tái bản tại Hoa Kỳ năm 1965. 


- 1899: Dialogues of the Buddha Vol. I (Digha Nikäya): 
Trường Bộ Kinh, tập I, do Hội Phiên Dịch Kinh Tạng Pali 
( Pali Text Soclety), với sự tài trợ của vua Thái Lan Chu- 
lalongkorn (1868-1910) In thành tập 2 trong bộ (Series) 
“Thánh Thư của Phật Tứ” (Sacred Books of the Buddhists, 
viết tắt là S.B.B.). 


- 1910: Sau đó Hội cho xuất bản tiếp Dialogues of the 
Buddha Vol. HH (7rưởng Bộ Kinh), tập IL, in thành tập 3 trong 
bộ “Thánh Thư của Phật Tử" (S.B.B.). Cuốn này giáo sư 
dịch chung với bà Rhys Davids. 


38 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Ngoài ra, giáo sư cũng là bút giả của những tác phẩm 
dưới đây: 

- 1877: The Ancient Coins and Measures of Ceylon (Tiên 
Tệ và sự ảo lường thời xưa của Tích Lan). 

- 1878: Manual of Buddhism (Phật Giáo Khải Luận) do 
Hội Truyên Bá Kiên Thức Thiên Chúa Giáo (Sociefy for Pro- 
mofing Christian Knowledge) ân hành, và đên năm 1914, tác 
phâm này đã tái bản lân thứ hai mươi ba. 

- 1896: Persecution of Buddhists in India (Sự Ngược Đãi 
Phật Giáo tại Án Độ). 

- [896 và 1909: Abbreviations of Titles of Pali Books 
(Lược tóm các kinh sách tiếng Palì). 

- 1901: Political Division of India (Sự Phân Chia Chính 
Trị tại Ấn Độ). 

- 1908: Early Buddhism (Phát Giáo Nguyên Thúy) 

- 1919: Cosmic Law In Anclent Thought (Luật vũ Trụ 
trong Tư Tưởng Cô Thời). 

- 1923: What Has Buddhism derived from Christianity 
(Phát Giáo đã thu nhận được gì từ Thiên Chúa Giáo). 

Giáo sư Rhys Davids còn soạn chung với học giả người 
Anh gôc Đức William E. Stede (1882-1958) cuôn Tự Điện Pali- 
Anh (Pali-English Dicfionary) dày 738 trang, xuât bản lân đâu 
tiên tại Luân Đôn (Anh quôc) vào những năm 1921-1925 và 
được tái bản bôn lân vào những năm 1949, 1952, 1959, và 1966. 
Viếng thăm Hoa Kỳ và Ấn Độ 


Năm 1894-1895, ông bà giáo sư Rhys Davids sang thăm 
Hoa Kỳ, và ông ta được mời thuyêt giảng sáu lân tại Đại học 


T.W. RHYS DAVIDS ® 39 


Cornell (New York). Những bài thuyết trình đó của ông sau 
này được 1n thành sách, mang tựa đề: “Lịch sử và Văn Học 
Phật Giáo” (The History and Literature oƒ Buddhism) và xuất 
bản tại New york năm 1896. 


Năm 1899-1900, lần đầu tiên giáo sư Rhys Davids hành 
hương qua chiêm bái Bồ Đề Đạo Tràng (Buddha Gaya), 
thuộc tiểu bang Bihar (miền đông bắc Ấn độ), nơi xưa kia 
đức Phật đã thành đạo; và nhiều thánh tích Phật Giáo khác. 
Kết quả của chuyến đi này là tác phẩm của ông viết về “Phật 
Giáo Ấn Độ” (Buddhist India) được ấn hành năm 1903; và 
đến năm 1959, đã tái bản lần thứ tám. 


Những năm cuối cùng 


Năm 1915, Rhys Davids xIn nghỉ dạy đại học ở Manchester, 
và dọn đến ở luôn tại Chipstead, quận Surrey, miền đông nam 
nước Anh. Trong thời gian này, như Dr. I. B. Horner cho biết: 
“Ông sống cuộc đời yên tĩnh của một học giả, thường hay đau, 
nhưng vẫn làm việc cho đến gân hết đời người; không từ bỏ 
đánh gôn và các trò chơi khác, trong nhà cũng như ngoài trời, 
mà chúng đã giúp cho sức khỏe của ông từ lâu...” 

Vào những năm cuối cùng, với tuôi già sức yêu, giáo sư 
Rhys Davids vẫn còn tiếp soạn cuốn tự điển Pali-Anh (Paii- 
English Dicitonary) mà ông đã sưu tập tài liệu, nghiên cứu trong 
suốt 40 năm, với sự cộng tác của nhà ngữ học nôi tiếng, Dr. WI- 
liam E. Stede (1882-1958), người Anh gốc Đức. Phần đầu cuốn 
tự điển được xuất bản năm 1921; và ít lâu sau khi ấn hành phần 
3 của cuốn tự điền, thì rất tiếc, vì bịnh sưng phổi tái phát hoành 
hành, ông đã từ trần ngày 27-12-1922, hưởng thọ 80 tuổi. 


Sự vĩnh viễn ra đi của học giả Rhys Davids bấy giờ là 
một mât mát to lớn không riêng cho dân tộc nước Anh mà cả 


40 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


toàn Phật tử khắp nơi trên thế giới. Công trình đóng góp vĩ 
đại cho sự truyền bá, phát triển Phật Giáo tại Tây Phương, 
qua việc phiên dịch kinh tạng Pali ra Anh văn của ông; các 
học giả Phật tử Châu Âu đã so sánh chắng khác gì những 
công tác phiên dịch tam tạng kinh đại thừa Phật Giáo từ Phạn 
ngữ (SanskrIt) ra chữ Hán và Tây Tạng của những đại pháp 
sư, học giả Trung Hoa, Tây Tạng danh tiếng đã làm trong quá 
khứ như ngài Huyền Trang, Cưu Ma La Thập, và Thon-mi 
Sambhora v.. v.. 


Sự ngưỡng mộ của các nhà Phật Học thế giới 


Qua nhiều năm cộng tác làm việc, sau khi nghe tin Rhys 
Davids từ trần, để tỏ lòng tôn kính của mình, Dr. Willam F. 
Stede đã viết: “Sự liên hệ giữa tôi và Rhys Davids, không có 
ai, ngoại trừ tôi và giáo sư biết rõ. Điêu tôi nhớ nghĩ đến 
giáo sư là những giờ phút tôi ngôi bên cạnh giải bày với giáo 
sư những khó khăn của tôi... Tâm trí tôi sẽ giữ mãi hình ảnh 
của giáo sư, và tôi luôn luôn tưởng nhớ đến giáo sư như một 
thiện hữu trí thức của tôi...” 

Moritz Wintermtz (1863- 1937), người Áo (Austria), giáo 
sư đại học Prague (Tiệp Khắc) đã bày tỏ: “Trong quá khứ, 
chưa có ai đã sông, và đóng góp nhiều cho sự hiểu biết về 
Phật giáo và nên văn học Phật giáo như Rhys Davids. Tên 
tuổi của giáo sư sẽ luôn luôn được mọi người ghỉ nhớ như 
một học giả chân thành và nhiệt tâm; còn đối với người may 
mắn có dịp đích thân tiếp xúc với Rhys Davids, sẽ mãi nhớ 
giáo sư như một người bạn lành đáng mễn; một Phật tử đúng 
với ý nghĩa chân chính của danh từ này”. 

Charles R. Lanman (1850-1941), người Mỹ, giáo. sự 


đại học Harvard (Hoa Kỳ) đã phát biểu: “Tôi ¡ phải nói rằng 
chúng ta đã vô cùng mang ơn đổi với sự kiên nhẫn đây can 


T.W. RHYS DAVIDS ® 41 


đảm của học giả Rhys Davids, trải qua nhiều năm huy hoàng 
và sóng gió, giáo sự đã chú tâm vào công tác vĩ đại mà giờ 
đáy nó đã trở thành hiện thực; và sự quan trọng cùng giá trị 
của nó mà giáo sư đã nhìn thấy xa trước khi những học giả 
khác có thể biết đến...” 


Giáo sư S. Tachibana của Nhật bản đã viết: “Giáo sư 
Rhys Davids đã dành hết phần lớn đời mình vào sự truyễn 
bá Phật Giáo ở Tây Phương, và tất cả mọi người đều biết 
tiên sanh đã hành động nhiều ra sao cho đạo nghiệp ấy. Sự 
đóng góp của ông thật to lớn hơn bất cứ học giả nào khác”. 


Dr. K.N. Sitaram của Ấn Độ đã nói: “Giáo sư Rhys Da- 
vids đã thực hiện nhiều hơn bắt cứ học giả nào khác trong 
sự truyền bá kiến thức về tôn giáo, và giáo lý của một trong 
những người con vĩ đại nhất của mẫu quốc Ấn Độ”. 


Giáo sư P. Maung Tin của Miễn điện đã phát biểu: “Với 
tôi, những công trình của Rhys Davids là một nguồn vui và 
khích lệ. Tên tuổi của ông sẽ được mọi người nhắc đến; và 
ghi nhớ mãi, với lòng tôn kính và ngưỡng mộ nhiều hơn so 
với các học giả khác”. 

Và sau hết, Dr. W.A. de Silva của Tích Lan đã bày tỏ: 
“Rhys Davids không chỉ là nhà học giả lỗi lạc, mà giáo sư 
còn là một nhân vật đã truyền bá cho thể giới giáo pháp của 
đức Thế Tôn. Và dân chúng Tích Lan đã tìm thấy nơi giáo 
sư con người không chỉ mên yêu hải đảo và người dân Tĩch 
Lan (Sinhalese); mà còn có thể trình bày trước thế giới điễu 
tốt đẹp nhất mà chúng ta chưa từng thấy trong lịch sử của 
chúng t4”. 





C.A.F. RHYS DAVIDS 


(1858-1942) 


à Caroline Augusta Foley sinh năm 1858. Năm 
B 36 tuổi, bà lập gia đình với giáo sư Thomas Wil- 
liam Rhys Davids (52 tuổi). Hai học giả này đã 
yêu nhau qua nhiệt tâm say mê nghiên cứu, học hỏi thánh 
ngữ Pali, và tỉnh thần quảng bá giáo lý đức Phật của họ. Theo 
nhiều người Anh bấy giờ, đây là sự gặp gỡ, một cuộc hôn 
nhân tuyệt diệu, nhiệm mầu giữa hai tâm hồn, hai nhà đại trí 
thức, cùng chung kính thờ lý tưởng cao siêu của Phật Giáo. 
Sau khi tốt nghiệp Cao học (M.A.) và đậu bằng Tiến sĩ 
văn chương (D. Litt.) bà Rhys Davids được mời làm giáo 
sư dạy cổ ngữ Pali nhiều năm tại trường “Nghiên cứu Đông 


44 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Phương, Phi Châu ở Luân đôn” (London School oƒ Oriental 
and African Studies) và Triết học Ấn Độ tại Đại học Man- 
chester (Anh quốc). Bà cũng là ngôi sao sáng, phục vụ đắc 
lực tại Đại học College (Luân Đôn) và được chọn bầu làm 
hội viên của đại học này. 


Sau nhiều năm nghiên cứu Phật Pháp, qua nhận thức sâu 
sắc của mình, bà tuyên bố Phật Giáo là một tôn giáo của đức 
tính hỷ xả, lòng từ bi, và phù hợp với tỉnh thần khoa học tiễn 
bộ. Trong tập san “Buddhist Review” (Phật Giáo) 1908, bà 
đã phát biểu như sau: 


“Đây là triết lý đã mang chúng ta sống lại thời kỳ đâu 
tiên của nên khoa học Hellenic (Hy Lạp). Vì Phật Giáo nhằm 
hướng đến sự đóng góp, phục vụ, chứ không phải cản trở 
hay không chú tâm đến sự khám phá của Copernicus, Bruno, 
Galileo, Newlton cùng Darwin mà giáo pháp ấy đã khích lệ 
và gây nguồn cảm hứng cho các khoa học gia trên...” 


Những Đóng Góp Của Bà Rhys Davids Cho Nền Phật 
Học Tây Phương 


a) Sáng lập, phát triển Hội Phiên Dịch Kinh Tạng 
Phật Giáo Pali 


Lần đầu tiên trong lịch sử truyền bá Phật Giáo ở Âu 
Châu, như đã nói trước, giáo sư Rhys Davids, cùng với các 
học giả khác đã đứng ra thành lập Hội Phiên Dịch Kinh Tạng 
Pall (The Pali Text Sociefy) tại Luân Đôn (London) vào năm 
1881. Mục đích của Hội là nhằm ấn hành Tam Tạng cô ngữ 
Pali Phật Giáo Nguyên thỉ (77i/aka) phiên âm theo mẫu tự 
La Tĩnh (Romanized Paii), và dịch thuật nhưng kinh, luật, 
luận ấy ra Anh văn để phổ biến đạo Phật đến giới Phật tử các 
nước Âu Mỹ. Giáo sư Rhys Davids đã giữ chức chủ tịch của 


C.A.F. RHYS DAVIDS ® 45 


Hội, và ngay từ đầu với sự cộng tác, giúp đỡ đắc lực của bà 
Rhys Davids, Hội đã phát triển nhanh chóng, duy trì tốt đẹp 
mãi tới năm 1922, giáo sư Rhys Davids qua đời; bà ta đã thay 
chồng cán đáng, điều hành mọi việc của Hội cho đến ngày 
cuối cùng bà mắt vào năm 1942. 


Chúng ta được biết, qua nhiều bức thư hiện còn lưu trữ, 
chỉ dẫn cho thấy trong thời gian 30 năm sau cùng của đời bà, 
phần lớn các thư của giáo sư Rhys Davids liên lạc tham khảo ý 
kiến trong khi phiên dịch kinh tạng Pali với Đại Đức A.P. Bud- 
dhadatta, một nhà sư trẻ Tích Lan 27 tuổi, lúc bấy giờ ở chùa 
Aggarama, nồi tiếng uyên thâm thánh ngữ Pali, đều do bà trả lời 
thay cho chồng. Những lá thư này còn giúp chúng ta rõ thêm 
về đức tánh nhãn nại, kiên trì, khắc phục mọi khó khăn gian 
khổ vật chất lẫn tinh thần của ông bà Rhys Davids trong công 
đức hộ pháp trường kỳ phiên dịch các kinh điển Phật Giáo Pali 
ra Anh ngữ. Trong thư đề ngày 18-01-1912 gửi Đại Đức A.P. 
Buddhadatta, bà viết: “Giáo sư Rhys Davids vô cùng cám ơn... 
bức thư đây hảo ý của Đại Đức. Nhà tôi đang quá bận với công 
việc ấn loát, nên tôi đã gấp thay ông ta trả lời để thư kịp gửi đi 
tuân này... Chúng tôi hy vọng bắt đầu dịch Trung bộ kinh (Ma- 
ÿhima Kikàya) trong năm nay. Chúng tôi chắc sẽ viết thư nhờ 
Đại Đức giúp đỡ và chỉ dân... Hiện tôi đang dịch ra Anh văn 
tập Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragàthd); dịch cùng với giáo sư 
Shwe Z. Aung bộ Luận Sự (Kathàvatthu), và với nhà tôi những 
bài kinh cuối cùng thuộc Trường Bộ Kinh (Digha-Nikàya). Tôi 
sẽ hoan nghinh bắt cứ sự giúp đỡ hay góp ý kiến xây dựng nào 
của Đại Đức... `” 


Trong thư đề ngày 26-08-1914: 


“Chúng tôi gửi kèm sau đây đến Đại Đức bản thảo đâu 
tiên phiên âm Pali theo máu tự La tỉnh của tập Abhidhamma- 


46 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


vatara. Đại Đức có thể vui lòng sửa giúp những lỗi sai và gửi 
trả lại tôi càng sớm cảng tốt được không? Tôi đã nhận thự 
của Đại Đức hỏi về cuốn Ì của bộ Bồn Sanh Kinh (JataRa)... 
Tôi có găng từn mượn rồi sẽ gửi cho Đại Đức”. 

Trong thư ngày 02-09-1914: 


“.. Tuân rồi, tôi vừa gửi Đại Đức thêm bản thảo của 
tập Abhidhammavatara đê nhờ Đại Đức sửa chữa và góp ý 
kiến. Hy vọng Đại Đức sẽ nhận được cùng với lá thư gửi kèm 
trong đó. Các chuyên phà vào lúc chiên tranh đã không hoạt 
động bình thưởng... `” 

Thư ngày 01-10-1914, bà viết: 

“Tôi mong rằng sẽ nhận lại sớm bản thảo I của tập Abhid- 
hammavaftara đã được Đại Đức sửa chữa lại các lôi sai. Chiến 
tranh làm thư từ chậm trê mát cả tuần lê. lôi nghĩ răng tập ây 
được gửi đi băng tàu thủy, nhưng chặc nó sẽ đến an toàn...” 

Thư ngày 21-04-1920, bà cho biết: 

“Chúng tôi vừa mới in xong bản tiếng Anh tập I cuốn 
“Ihe Expositor” (dịch từ bộ Atthasalimi). Chúng tôi hân 
hạnh sẽ gửi biếu Đại Đức một cuôn... ` 

Và trong thư ngày 25-10-1921: 

“Chúng tôi vừa cho ấn hành toàn bộ - lần đâu tiên phiên 
âm Pali theo mâu tự La Tỉnh - cuốn Thanh Tịnh Đạo (VI- 
suddhi Magga) và phân I cuốn tự điện mới Pali-Anh (Pali- 
English Dictionary). Chúng tôi mong sớm nhận tin tức của 
Đợi Đức.” 

b) Công trình phiên âm, dịch thuật kinh tạng Pali 


Dưới đây là những bộ kinh do bà Rhys Davids đã dày 
công phiên âm Pali theo mẫu tự La Tinh (Romanized Pali): 


C.A.F. RHYS DAVIDS ® 47 


- 1904: Vibhanga (The Books oƒ Divisions): Phần Biệt 
Luận, bộ thứ hai trong Abhidhamma PItaka (Basket oƒ High- 
er Teaching) hay Luận Tạng. 

- 1906: Tập Duka-Patthàna: Phần hai trong Patthàna (The 
Book oƒ Relations) hay Phát Thú Luận, bộ thứ bảy thuộc 
Luận Tạng. 

- 1911: Yamaka (7e Book øƒ Pairs): Song Luận, Tập I, 
bộ thứ sáu trong Luận Tạng. 

- 1913: Yamaka (The Book of Pairs): Song Luận, tập l1, 
bộ thứ sáu trong Luận Tạng. 

- 1914: Puggala PannattH (Descripfion oƒ Individuals): 
Nhân Thị Thiệt Luận, bộ thứ tư trong Luận Tạng. Bà soạn 
chung với G. Landsberg. 

- 1920: Visuddhimagsa (7e Path oƒ Purificafion): Thanh 
Tịnh Đạo, tập I, của ngài Phật Minh (Buddhaghosa), một 


luận sư Phật Giáo nỗi tiếng người Ấn Độ, sinh vào đầu thế 
kỷ thứ năm tây lịch. 


- 1921: Visuddhimagsa (The Path oƒ Purificafion): Thanh 
Tịnh Đạo, tập II, tái bản năm 1975. 


- 1921: Tika-Patthàna: Phần đầu trong Pathàna (7e Book oƒ 
Relafions) hay Phát Thú Luận tập L, bộ thứ bảy thuộc Luận Tạng. 


- 1922: Tika-Patthàna: Phần đầu trong bộ Phát Thú Luận, 
tập H 


- 1923: Tika-Patthàna: Phần đầu trong bộ Phát Thú Luận, 
tập II. 


Bà cũng đã dịch từ nguyên bản Pali ra Anh văn các bộ kinh: 
- 1900: The Buddhist Psychologtical Ethics (Dhamma 


48 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Sangani): Pháp Tập Luận (phân tích các pháp), bộ đầu tiên 
của Luận Tạng, đã tái bản lân thứ 3 năm 1974. 


- 1909: Psalms of the Sisters (7eriga/ha): Trưởng Lão 
Ni Kệ, tập I, trong Khuddaka Nikàya (Minor Anthologies) 
hay Tiêu Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng (Basket oƒ Diseourses). 


- 1910: Dialogues ofthe Buddha (DÐigha N¡ikäya): Trường 
Bộ Kinh, Tập I, thuộc Kinh Tạng (dịch chung với giáo sư 
T.W. Rhys Davids), đã tái bản lân 3 năm 1977. 


- 1910: Compendium of Philosophy (4bhidhammaftha- 
Sangaha): Thắng PhápTập Yêu Luận (dịch chung với giáo sư 
S.Z. Aung). Tác phẩm này của ngài Anuruddha, người Tích 
Lan, sống vào cuối thế kỷ thứ 11 hoặc đầu thế kỷ 12 tây lịch. 

- 1913: Psalms of the Brethren (75eragảiha): Trưởng 
Lão Tăng Kệ, Tập II, trong Tiểu Bộ Kinh (Äinor Antholo- 
ø/es) thuộc Kinh Tạng tái bản năm 1980. 


- 1915: The Points of Controversy (Ka/hảvaffhu): Luận 
Sự (những điểm tranh luận), bộ thứ ba trong Luận Tạng (as- 
kef oƒ Higher Teaching), cùng dịch với giáo sư S.Z.. Aung, tái 
bản năm 1979, 


- I9Ị7: The Books of Kindred SayIngs (Sưmyuffa 
Nikàya): Tương Ưng Bộ Kinh, Tập L, thuộc Kinh tạng, tái 
bản năm 1979, 

- 1921: Dialogues ofthe Buddha (DÐigha Nikaya): Trường 
Bộ Kinh, tập II, thuộc Kinh Tạng. 

- 1922: The Book of Kmdred Saymngs (Sưmyufia Nikâya): 
Tương Ưng Bộ Kinh, tập II, thuộc Kinh Tạng, tái bản năm 1982. 

- 1931: The Minor Readings (K”huddakapatha): Tiểu 
Tụng (những bài kinh ngăn), tập đâu trong IŠ tập của Tiêu 


C.A.F. RHYS DAVIDS ® 49 


Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng. 

- 1931: Stanzas of the Law (Dhammapada): Kinh Pháp 
Cú, tập 2 trong Tiêu Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng. 

Ngoài ra, bà còn là bút giả của những tác phẩm nghiên 
cứu về lịch sử, tư tưởng Phật Giáo Tiêu và Đại Thừa sau đây: 

- 1923: A Milestone m Pali Text Soclety Work (Sự Kiện Trọng 
Đại trong Hoạt Động của Hội Phiên Dịch Kinh Tạng Palì). 


- 1927: Buddhism and Negative (Phát Giáo và Sự Tiêu Cực). 
- 1928: Gotama the Man (Đức Phật Cô Đàm là một Con Người). 


- 1931: Sakya or Buddhist Origins (Thích Ca hay Nguồn 
gốc Phật Giáo). 


- 1932: Manual of Buddhism (Phát Giáo Khái Luận). 


- 1936: The Birth of Indian Psychology and Its Develop- 
ment in Buddhism (Sự Hình thành môn Tâm Lý Học Ấn Độ 
và Sự Phát Triển Của Nó trong Phật Giáo). 

Bà cũng là nữ học giả Phật tử đã viết nhiều bài khảo cứu 
với lỗi hành văn rõ ràng, khúc chiết, rất thích hợp cho sự tìm 
hiểu Phật Pháp của các học giả Âu Mỹ. Những bài khảo cứu 
giá trị này về sau đã được sưu tập in trong bộ “Wayfarer”s 
Words” (Những lời của một du khách) thành ba tập và được 
xuất bản năm 1942 là năm bà qua đời. 


Cũng như giáo sư T.W. Rhys Davids, sự ra đi vĩnh viễn của 
bà lúc bấy giờ là một mất mát to lớn không những đối với các 
nhà nghiên cứu Phật Học Âu Mỹ mà cả toàn Phật tử khắp nƠI 
trên thế giới. Những người con Phật hậu thế sẽ không bao giờ 
quên công đức đóng góp lớn lao của bà cho sự nghiệp hoằng 
pháp lợi sanh, phiên dịch kinh tạng Nam Tông Pali ra Anh ngữ; 
và xây dựng, phát triển nền Phật giáo tại các nước Tây Phương. 





7 
R0BERT CHALMERS 


(1858-1938) 


Sinh ngày 18-08-1858 tại Anh quốc, Robert Chalmers: 

- Tốt nghiệp Tiến Sĩ Văn Chương (D. Litt.) tại Đại học 
Oxford (miên trung nam nước Anh). 

-_ Hội viên trường Oriel College (thành lập năm 1326 
thuộc đại học Oxford). 

- Hội viên Bảo Tàng Viện Anh quốc (Trustee of the Brit- 
1sh Museum)). 

- Hội viên Hàn Lâm Viện Anh quốc (Fellow ofthe British 
Academy). 


52 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


- Chủ tịch Hội Hoàng Gia Á Châu (President ofthe Roy- 
al Asiatic SocIety). 


Robert Chalmers là con trai độc nhất của ông John và 
bà Juliet Chalmers. Khi còn nhỏ, ông được gia đình gửi đến 
học trường City of London. Năm 1877, ông ghi tên nhập học 
trường Oriel College. Đầu tiên ông chọn học môn cô điển 
(classics); sau ông bỏ ngành cổ điền, chọn khoa học làm môn 
chính và môn phụ là sinh vật học (biology). Có lần ông định 
đổi sang học ngành bác sĩ y khoa (medicine). 


Năm 1822, ông đỗ đầu trong kỳ thi vào trường Hành 
Chánh Dân Sự Cao Cấp (/igher Administrative Division oƒ 
Civil Service) đề học ngành tài chính (Treasury). Ông tiến rất 
nhanh, xuất sắc về các môn kế toán và thống kê. Năm 1903, 
ông nhận giữ chức vụ Phó Thư Ký (Assistant-Secretary) và 
sau đó Trưởng Phòng Kế Toán (Accountant-General) ở Bộ 
Hải Quân. Năm 1907, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch suốt 
4 năm ở Sở Thuế Vụ Nội Thương (Board of Inland Revenue) 
tại Anh quốc. Robert Chalmers lập gia đình lần đầu tiên năm 
1888 với Maud Mary, con gái ông J.G. Forde Piggott. Bà 
này qua đời năm 1923 có được với Chalmers ba người con, 
hai trai một gái. Hai người con trai, một gia nhập quân đội, 
và người kia làm luật sư. Cả hai đều hy sinh trong trận thế 
chiến thứ nhất năm 1915. Năm 1935, R. Chalmers tái kết hôn 
với Iris Florence, con gái của ông John Biles và là quả phụ 
của giáo sư R. Latta. Nhưng lần thứ hai lập gia đình này, R 
Chalmers không có người con nào. 


Nghiên Cứu Phật Giáo Qua Thánh Ngữ Pali Trong Thời 
Gian Làm Thống Đốc Xứ Tích Lan 


Một trong những lý do khiến R. Chalmers muốn đến Tích 
Lan (Sri Lanka) - nơi có nhiêu chư Tăng, học giả thông suôt 


ROBERT CHALMERS *® 53 


tiếng Pali, là vì ông thích nghiên cứu thánh ngữ này khi ông 
còn theo học tại trường Hành Chánh, như trong một đoạn thư 
viết dưới đây của ông H. Butterfield, tổng thư ký trường Pe- 
terhouse College (thành lập năm 1824 thuộc Đại học Cam- 
bridge, Anh quốc) cho biết: 


“Tôi còn nhớ R. Chalmers có lần đã bảo với tôi rằng khi 
ông làm công chức ở ngành Hành Chính, ông cảm thấy ông 
có khả năng để học hỏi thêm một cổ ngữ, nên ông đã chọn 
Pali là thứ tiếng mà ông nghĩ rằng ông có thể nghiên cứu”. 


Hơn nữa, trước khi đến nhận chức Thống Đốc xứ Tích 
Lan (Governor of Ceylon) từ năm 1913 đến 1916, R. Chalm- 
ers đã theo học Pali nhiều năm với giáo sư Rhys Davids 
(1843-1922) tại Anh quốc, và ông ta cũng đã bắt đầu phiên 
dịch các kinh điển Phật Giáo từ Pali ra Anh văn. 


Thực vậy, trong thời gian ở Tích Lan, R. Chalmers đã 
tỏ ra là một nhà ngữ học Pali uyên bác khiến các học giả, 
chư Tăng Tích Lan bấy giờ rất khâm phục. Có lần ông được 
mời chủ tọa buổi lễ phát thưởng tại trường đại học Đông 
Phương (Widyodaya Pirivena) ở Colombo (thủ đô Tích Lan); 
chư Tăng Tích Lan tưởng R. Charlmers không thê nói rành 
tiếng Pali, nên họ đã yêu cầu ông trong buổi lễ phát biểu 
bằng Anh văn, và sẽ có người dịch ra tiếng Sinhalese (Tích 
Lan). Nhưng R. Chalmers đã từ chối bảo răng ông có thể nói 
chuyện trực tiếp bằng tiếng Pali. Và, trong suốn hơn nửa giờ, 
trước đông đảo quần chúng, chư Tăng Tích Lan, R. Chalm- 
ers đã phát biêu tiếng Pali trôi chảy, rõ ràng từng chữ, với 
câu kết luận khiến mọi người hiện diện hôm đó vô cùng ngạc 
nhiên và thán phục: “Tôi cầu mong Thánh ngữ Pali sẽ được 
mãi mãi phát triển tại đảo Tích Lan” (ÄMay £hds noble Pali 
Language ever flourish in Lanka). 


54 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Tại Tích Lan, R. Chalmers tiếp tục công trình nghiên 
cứu Phật Giáo qua cô ngữ Pali. Theo bà Rhys Davids (1858- 
1942) cho biết, trong thời gian ở đây, ông ta đã chuẩn bị cho 
ấn hành (phiên âm Pali theo mẫu tự La Tinh) tập Papanca- 
Sùdani, chú giải về Trung Bộ Kinh (Ä⁄ajj/hima Nikaya), với 
sự cộng tác của các học giả, chư Tăng Tích Lan bấy giờ, nhất 
là Thượng Tọa Ramalàne Dhammàràna. Trong thư đề ngày 
25-06-1915 do bí thư của R. Chalmers ký thay ông ta để 
phúc đáp cho T.T. Dhammàràna có đoạn viết như sau: 


“Tôi đã trình bày sự việc với ông thống đốc (R. Chalm- 
ers) về lời thỉnh cẩu ghi trong thư của Thượng Tọa đề ñgày 
24 tháng 6 vừa qua, việc Tỉ hượng T: 0d muôn gặp Ông thông 
đốc để thảo luận về công tác hoàn tắt và cho ấn hành cuỗn 
Papanca-Sudani mà ông R. Chalmers đã mong đợi từ lâu, tôi 
kính xin trả lời để Thượng Tọa rõ là hiện nay ông Thống Đốc 
chưa có thì giờ, nhưng ông ta rất mong được gặp, tham khảo 
ý kiến với Thượng Tọa trong công trình phiên dịch này vào 
một ngày khác thuận tiện, mà tôi sẽ thông bảo cho Thượng 
Tọa biết sau”. 


Những Đóng Góp Của R. Chalmers Cho Nền Phật Học 
Tây Phương 


a) Tham gia Hội Phiên Dịch Kinh Tạng Phật Giáo 
Pali và Ban Dịch Thuật toàn bộ Kinh Bỗn Sanh (Jataka) 


Sau khi về hưu, R. Chalmers được mời làm giáo sư dạy 
ở trường Peterhouse College, và tại đây ông tiếp tục nghiên 
cứu cả hai cô ngữ Sanskrit (Phạn) và Pali. Dưới sự hướng 
dẫn, khuyến khích của Tiến Sĩ Rhy Davids (1842-1922), R. 
Chalmers đã tham gia Hội Phiên dịch Kinh Tạng Pali (7e 
Pali Text Sociefy) tại Luân Đôn, và Ban Dịch Thuật gồm 
nhiều học giả do giáo sư E.B. Cowell (1826-1903) thành lập 


ROBERT CHALMERS ® 55 


tại Cambridge (Anh quốc) đề dịch toàn bộ Kinh Bồn Sanh 
(Jafakas) gôm 550 mâu chuyện tiên thân của đức Phật từ Pali 
ra Anh văn. 


b) Công trình phiên âm, dịch thuật Kinh tạng Pali 

Dưới đây là những bộ kinh do R. Chalmers đã phiên âm 
Pali theo mẫu tự La Tỉnh (Romanized Pali): 

- 1896-1898: Tập H, MajJjhima Nikàya (7rung bộ Kinh) 
thuộc Kinh tạng (Sa Pi1aka). 

- 1899-1902: Tập II, MaJjhima Nikàya (7rung Bộ Kinh) 
thuộc Kinh tạng. 

R. Chalmers cũng đã dịch từ nguyên bản Pali ra Anh văn 
các bộ kinh: 

- 1895: Tập (Vol.) 1, Stories of Buddha”s Former Births 


(Jatakas), gồm 150 mẫu chuyện Tiền thân của đức Phật, 
trong Tiểu bộ Kinh (Khuddaka Nikàya) thuộc Kinh Tạng. 


Tập này được xuất bản trong toàn bộ 6 tập (Vols.) dưới sự 
chủ biên của học giả E.B. Cowell. 


- 1926: Tập I, Further Dialogues of the Buddha (M⁄4/7- 
hima Nikaya), Trung Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng. 


- 1927: Tập II, Further Dialogues of the Buddha (M⁄4/7- 
hima Nikaya), Trung Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng. 


- 1932: Woven CAdences (5a Nipa/a), Kinh Tập hay 
“Những bài Pháp sưu tập” trong Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka 
Nikàya) thuộc Kinh Tạng. 

Tập này gồm 300 trang do Đại học Harvard tại Boston 
(Hoa Kỳ) xuất bản cuốn thứ 37 trong bộ “Đông Phương 
Học” (Harvard Oriemtal Series). 


56 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


R. Chalmers qua đời năm 1938 tại Anh quốc, hưởng thọ 
§0 tuổi. Trước khi mất, ông đã hiến tặng toàn bộ thư viện 
gồm nhiều kinh sách Pali giá trị của ông cho bà I. B. Horner, 
một học giả Pali lúc ấy đang làm quản thủ thư viện tại trường 
Newnham College, thuộc đại học Cambridge; và sau này 
bà được bầu làm chủ tịch “Hội Phiên Dịch Kinh Tạng Pali” 
(The Pali Text SocIety) tại Luân Đôn từ năm 1959-1981. 





EDWARD J05EPR THÔMAS 


(1869-) 


của một nhân viên làm vườn tại Thornhill Rectory 

ở Yorkshire (miền bắc nước Anh). Lớn lên, ông 
lập gia đình với một phụ nữ người Đức, nhưng không có con. 
Sau khi vợ ông qua đời năm 1920, ông sống một mình như 
vậy cho đến tuôi già. 


kẻ Joseph Thomas sinh ngày 30-07-1869, con 


Từ năm 14 tuổi, Thomas đã rời ghế nhà trường để mưu 
sinh bằng nghề làm vườn trong suốt 12 năm. Năm 1894, ông 
ghi tên học một năm về nghề làm vườn (gardener) tại trường 
Kew, sau khi ông đã có chứng chỉ nhập đại học Luân Đôn 
về các môn thực vật học, cơ giới, toán học, cô ngữ La Tình 


58 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


(Latinn), Hy Lạp (Greek) và Anh văn. 


Tại trường Kew, Thomas còn lấy được các chứng chỉ về 
môn vật lý, hóa học và nhiều ngành của thực vật học. Trong 
thời gian này, ông cũng dành nhiều thì giờ chú tâm vào việc 
nghiên cứu ngôn ngữ học. 

Năm 1896, Thomas ghi tên học đại học St. Andrew, và 
dưới sự hướng dẫn của giáo sư tiếng Hy Lạp John Burnet, 
ông đậu bằng cao học (M.A.) hạng nhất danh dự về môn cổ 
điển (classics) vào năm 1900-1901. Ngoài ra, ông còn thi các 
môn toán học, luân lý triết học và cô ngữ La Tỉnh. 


Năm 1903, lúc 34 tuổi, Thomas vào học trường Emman- 
uel College, chuyên về ngôn ngữ học và đến năm 1905, ông 
tốt nghiệp cử nhân (B.A.) thuộc đại học Cambridge. Chính 
trong thời gian nghiên cứu về ngôn ngữ ở đại học Cambridge, 
ông đã học tiếng Phạn (Sanskrit), Ba Lị (Pali) và kinh điển 
Phật Giáo. 

Năm 1909, Thomas được mời giữ chức phó quản thủ thư 
viện đại học Cambridge trong nhiều năm, nhờ vậy kiến thức 
về ngôn ngữ của ông ngày càng phát triển mọi mặt. Bấy ĐIỜ, 
nhiều tác phẩm viết bằng các thứ tiếng xa lạ, không ai đọc 
hiểu, người ta đều phải tìm đến nhờ ông giải thích. 


Sau một thời gian phục vụ tại thư viện đại học Cam- 
bridge, Thomas được bồ nhiệm làm khoa trưởng Khoa Ngôn 
Ngữ Đông Phương (Orienial Languages Departmer). Năm 
1940, ông về hưu liền được mời trông coi thư viện của Phân 
Khoa Đông Phương (Óz¡/enfal Facufiy) thuộc đại học Cam- 
bridge, và ông làm việc tại đây cho đến năm 1950. 


Sau khi tốt nghiệp Tiến Sĩ Văn Chương (D. Litt.) tại đại 
học St. Andrew, giáo sư Thomas được trường “Luân Đôn 


EDWARD JOSEPH THOMAS ® 59 


nghiên Cứu về Phi Châu và Đông Phương” (London School 
öoƒ Oriental and Aƒrican Stuđies) nhận làm hội viên danh dự 
(Honorary Fellow). 


Sự hiểu biết sâu xa, rộng rãi và toàn diện của Thomas về 
ngôn ngữ học, nhất là Phật Giáo, khiến cho Giáo sư Hector 
Chadwick bấy giờ đã hết lòng ngưỡng mộ và tuyên bố: “Ông 
là nhà bác học và là học giả thông thái nhất tại Cambridge” 
(He was erudite and the most learned man 1n Cambridge). 


Với trình độ kiến thức về Đông Phương tuyệt luân như 
vậy, nhưng tánh tình ông lại rất bình dân và khiêm tốn, khiến 
mọi thân hữu ai cũng đều mến phục. Tuy biết nhiều ngoại 
ngữ, nhưng ít khi người ta nghe Thomas dùng tiếng ngoại 
quốc, dù là một câu ngắn, đề nói chuyện với ai. 


Trái lại, khi gặp người nào thắc mắc, không hiểu bất cứ 
điêu gì vê ngôn ngữ học cũng như giáo lý đức Phật, ông luôn 
săn sàng giải đáp, chỉ dân tường tận. 


Giáo sư Das Gupta, trong lời tựa tác phẩm “Lịch sử Triết 
Học Ấn Độ” (History oƒ Indian Philosophy), đã bày tỏ lòng 
tri ân sâu xa đối với học giả Thomas là người đã giúp. đỡ cho 
giáo Sư rất nhiều ý kiến bổ ích trong khi ông soạn viết bộ sử 
triết học nói trên. 


Những Đóng Góp Cho Phật Giáo Của E. J. Thomas 


Cùng với học giả La Valleé Poussin, giáo sư Thomas đã 
phiên âm tiếng Pali theo mẫu tự La Tỉnh (Romanized Palì) 
tập Maha-Niddesa (Đại Nghĩa Thích) thuộc Tiêu Bộ Kinh 
(Khuddaka Nikaya) gồm hai tập (Vols.) I và H; ấn hành vào 
năm 1916, 1917 và đã tái bản năm 1978. 


Ngoài ra, dưới đây là những dịch và tác phẩm Phật Giáo 
của học giả Thomas: 


60 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


1. Early Buddhist Scriptures, (Những bài kinh Phát Giáo 
nguyên Thì), dịch từ cô ngữ Pali. 


2. The Road to Nirvana (Con Đường Dân tới Niết Bàn), 
dịch từ Pali. 


3. Ratana Sutta (Kinh Rafana), dịch từ Pali ra Anh văn. 


4. The Quest of Englightenment (Đi Tìm Sự Giác Ngộ), 
dịch từ kinh điên Phật Giáo băng tiêng Phạn (SanskrIt). 


5. The Life of Buddha as Legend and History (Cuộc đời 
của đức Phật qua Truyền Thuyết và Lịch Sử), trước tác, xuât 
bản năm 1927. 


6. The History of Buddhist Thoupht (Lịch sứ Tư Tưởng 
Phật Giáo), trước tác, xuât bản năm 1933. 


Thêm nữa, Thomas còn dịch từ Pali ra Anh văn nhiều 
kinh điên Phật Giáo khác, trong đó có một sô dịch phâm 
được ân hành vào năm 1952. 


Về lãnh vực phiên dịch kinh tạng Phật Giáo tiếng Pali, 
E.J. Thomas đã chứng tỏ không những là một học giả nổi 
tiếng tại Cambridge (Anh quốc) mà còn vang đội khắp cả 
Châu Âu và nhiều quốc gia khác. 

Sau này, dù đến tuổi già 86, ông vẫn còn được những 
trường đại học yêu cầu giám khảo, chấm các luận án, tiểu 
luận Phật Học của các sinh viên; đọc phê bình những sách 
Phật Giáo; và liên lạc, đóng gÓp Ý kiến, giúp đỡ cho nhiều 
học giả từ Hòa Lan (Châu Âu) đến Ấn Độ viết về những tác 
phẩm Phật Giáo của họ. 


-0- 
BHIKKHU SILACARA 


(1871-1951) 


một vị tăng Anh quốc, đã đóng góp cho Phật Giáo 
rất nhiều tại các quốc gia Đông lẫn Tây Phương 
hơn một phần tư của thế kỷ XX vừa qua. 


1° danh là J. E. MecKechnte, Đại Đức Silàcàra là 


Sinh năm 1871 tại Hull, miền đông nam Yorkshire, Anh 
quốc. MeKechnie mang trong mình dòng máu của song thân 
gồm cả hai dân tộc nước Anh và Tô Cách Lan (Scottish- 
English parents). MeKechnie mồ côi cha từ nhỏ, và được chú 
thím ông mang về nuôi trong nhà. 


Lúc còn thanh niên, ông phải đi làm trong hãng sản xuât 
quân áo đề tự kiêm sông, và chỉ đên lớp học vào ban đêm. 


62 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Về sau, ông qua Hoa Kỳ làm việc tại các nông trại. Ông rất 
ham thích đọc sách, và những tác giả ông mến chuộng nhất 
là văn hào A.L. Huxley (1894-1963) người Anh và triết gia 
Đức Arthur Schopenhauer (I788- 1860). 


Bất mãn với cuộc sống, có lần MecKechnie có ý định 
muốn tự tử, nhưng may mẫn vào lúc ấy, nhờ đọc bài báo về 
Niết Bàn (Nibbàna) đăng ở một tập san Phật Giáo, đã giúp 
ông hồi tâm, tìm lại được nguồn vui và an lạc qua giáo lý của 
đức Phật như chính ông đã bày tỏ: 


“Phật Giáo, tôi nghĩ rằng, đây là một tôn giáo linh động 
và thực tế. Nó không phải là thứ triết lý chỉ được ghỉ chép 
trong kinh sách mà là một pháp môn tu hành thực tiễn, đã 
được rất nhiều người Tây Phương áp dụng và hành trì theo. 
Đó là tôn giáo không bao giờ đề cập đến sự huyền hoặc, dị 
đoan mê tín, khó có thể tin trởng được; mà là một giáo lý cao 
siêu nhiệm mâu, và sau khi nghiên cứu tìm hiểu, chúng ta sẽ 
thấy đạo Phật rất giản dị, thực tế và hữu ích”. 


Sau này, nhân đọc một bài viết đăng ở tạp chí “The Bud- 
dhist” (Phật Tử), do Đại Đức người Anh Ananda Metteyya 
(1872-1923) chủ trương, ấn hành tại Rangoon (Miễn Điện), 
Mc Kechnie liền viết thư cho Ð.Đ. Metteyya bày tỏ ý muôn 
phát tâm sang tiếp tay với đại đức để làm Phật sự . Ð. Ð. 
Metteyya hoan hỷ chấp nhận và Mc Kechnie lên đường qua 
Miễn Điện. Tại đây, ông bắt đầu học hỏi, nghiên cứu kinh 
tạng Phật Giáo bằng tiếng Ba Lj (Pali). Năm 1906, ông xin 
xuất gia thọ giới tỳ kheo với Thượng Tọa U. Kumara tại 
chùa Kyundagon, và có pháp hiệu là Silàcàra. Sau đó, Ð. Ð. 
Silàcàra cùng với Ð. Ð. Metteyya đã tô chức, thành lập một 
phái đoàn sang Luân Đôn (London) truyền bá Phật Giáo. 


Sau một thời gian tu học, hoằng pháp tại Miễn Điện đến 


BHIKKHU SILACARA *® 63 


năm 1925, vì sức khỏe yêu kém, Ð. Ð. Silàcàra đã phải hoàn 
tục và trở vê Anh quôc. Trong thơi gian này, ông đã hoạt 
động tích cực, giúp đỡ cho Hội Phật Giáo tại nước Anh và 
Ái Nhĩ Lan (Buddhist Society of Great Britain and Ireland) 
được thành lập vào những năm 1907-1926 và Hội Ma Ha Bô 
Đê (Maha Bodhi Society) do Đại Đức Anagarika Dharmapa- 
la, người Tích Lan thành lập năm 1891 tại Calcutta (Ấn Độ). 
Những Đóng Góp Cho Nền Phật Giáo Tây Phương Của 
Đại Đức Silàcàra 

Đại Đức Silàcàra đã dịch từ Pali ra Anh Văn một số bài kinh 
trong Trung Bộ Kinh (Ma//hưna Nikàya) thuộc Kinh Tạng và 
đại đức cũng đã dịch ra tiêng Anh những tác phâm Phật Giáo 
việt băng Đức ngữ của Tiên Sĩ Paul Dahlke (1865-1928) và học 
giả Phật tử uyên bác George Grimm (1868-1945). 

Ngoài ra, Ð. Ð. Silàcàra còn viết nhiều tác phẩm Phật 
Giáo giá trị băng Anh văn dưới đây: 

1. First Fifty Discourses of the Buddha (Năm Mươi Bài 
Kinh Đáu Tiên của Đức Phát). 

2. The Four Noble Truths (7 Diệu Đô. 

3. The Noble Eightfold Path (5á: Chánh Đạo) 


4. Dhammapada or The Way of Truth (Kinh Pháp Cú hay 
là Con Đường Dán đên Chân Lý). 


5. Kamma (Nghiệp Báo). 

6. Lotus Blossoms (Những Hoa Sen Nở) 

7. A Young People”s Life of The Buddha (Cuộc đời đức 
Phát đổi với lớp người trẻ). 


Sau nhiều năm tu học, đóng góp cho Phật Giáo, năm 


64 ®* CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


1932 vì bị ốm đau, sức khỏe sa sút, Ð. Ð. Silàcàra rời Luân 
Đôn (London) về sông ở Sussex, miễn nam nước Anh cho 
đên ngày đại đức qua đời vào năm 1951, hưởng thọ 80 tuôi. 





-10- 
F. L. WOO0DWARD 


(1871-1952) 


con thứ ba của mục sư W. Woodward ở Saham, Nor- 

folk (miền đông nước Anh). Lúc 8 tuổi, ông đã giỏi 
cô ngữ La Tỉnh (Latin) và bắt đầu học các tiếng Hy Lạp, Pháp 
và Đức. Năm 1879, Woodward nhập học trường Christ Hospi- 
tai, tại đây ông đã đoạt giải xuất sắc về tiếng La Tĩnh và Pháp 
ngữ. Ngoài ra, ông còn có biệt tài về các môn thê thao. 


"` Lee Woodward sinh ngày I3 tháng 3 năm 1871, 


Năm I8 tuổi, Woodward ghi tên vào học ở Sidney Sussex 
College (thành lập năm 1588) thuộc trường đại học Cam- 
bridge (Anh quốc), tại đây ô ông được cấp học bổng đứng đầu 
môn cô ngữ. Năm 19 tuôi, ông được thưởng huy chương 
vàng (Gold Medal) về thơ tiếng La Tinh. 


66 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Năm 20 tuổi, ông đỗ đầu hạng danh dự xuất sắc nhất 
trường về môn cô điển và đoạt giải thưởng về các bài luận 
tiếng La Tỉnh. Ông cũng có khiếu chơi đại phong cầm và 
từng giữ các chức vụ như đội trưởng đội túc cầu và thư ký 
hội bóng đá. 

Về sau, Woodward được mời dạy môn cô điển trong 3 
năm đến năm 1879 tại trường Royal Grammar ở Worchester 
(miền đông nước Anh). Tiếp đến, ông dạy cổ ngữ tại trường 
Stanford ở Lincolnshire (miền đông Anh quốc) trong thời 
gian 5 năm từ năm 1895. Một trong các học trò của Wood- 
ward bấy giờ sau này trở thành học giả nổi tiếng về thánh 
ngữ Pali là ông E. M. Hare (1893-1955), một thương gia 
người Anh chuyên buôn bán trà ở Tích Lan. Chính Wood- 
ward đã khuyến khích Hare nghiên cứu về cô ngữ Pali và hai 
người về sau đã kết bạn chơi với nhau rất thân. 


Trong thời gian dạy ở Standford, Woodward đã dành hết 
thì giờ vào việc nghiên cứu các tôn giáo, triết học Đông lẫn 
Tây Phương, văn chương Anh, tiếng Phạn (Sanskrit) và cổ 
ngữ Pali. Năm 1902, Woodward gia nhập Hội Thông Thiên 
Học (Theosophical Society) lúc bấy giờ do ông H.S. Olcott 
(1832-1907), một học giả Hoa Kỳ làm hội trưởng. Wood- 
ward xem đây như là “mộ biến cố trọng đại nhất trong đời 
mình” vì chính Hội này đã hướng dẫn ông trở về, tin theo 
giáo lý của đức Phật. 

Công Tác Giáo Dục Tại Tích Lan 


F.L. Woodward đến Tích Lan năm 1903 và cùng hoạt 
động với ông H. S. Olcott trong phong trào phục hưng Phật 
Giáo tại xứ này. Woodward đã đứng ra thành lập và làm hiệu 
trưởng trường trung học Phật giáo Mahinda tọa lạc ở một 
ngôi nhà cũ xây cất theo kiểu Hòa Lan giữa khu đông dân 


E.L.WOODWARD ® 67 


cư tại Galle, miền tây nam Tích Lan. Vào lúc ấy trường có 
khoảng 60 học sinh. Với kinh nghiệm nhiều năm dạy học tại 
nước Anh, Woodward nhanh chóng trở thành một giáo sư nỗi 
tiếng khắp Tích Lan bấy giờ khiến nhiều phụ huynh đã phải 
rút con em họ đang theo học ở các trường khác về đề gửi vào 
học trường Mahinda. Và không lâu sau đó, số học sinh của 
trường đã tăng lên đến 300. Woodward không những chỉ là 
nhân vật sáng lập mà còn là người đã giúp xây cất trường. 
Người ta thường thấy ông trên tay cầm bay làm việc với các 
thợ nề khác hoặc đứng trên giàn phụ trách việc đo đạc v.. v.. 


Đời sống của Woodward rất có kỹ luật và tích cực hoạt 
động, nhờ vậy, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của ông, trường 
Mahinda đã phát triển nhanh chóng. Woodward được mọi 
người hết lòng kính mến vì sự hy sinh tận tụy, tính tình khoan 
dung, rộng lượng và tài đức của ông. Một trong những nỗ lực 
đáng kế của Woodward là đã vận động cho việc công nhận 
tiếng Sinhalese (Tích Lan) trở thành một môn thi tại các kỳ 
thi lấy bằng Cambridge tổ chức tại Tích Lan bấy giờ. Ông 
cũng là nhân vật tiên phong trong phong trào vận động thành 
lập trường đại học Tích Lan (Ceylon Universtty). 


Woodward thường dùng y phục đơn giản áo quần vải 
trắng như người bản xứ Tích Lan. Vào ngày Rằm, ông thọ 
bát quan trai giới, nêu gương tốt cho các học sinh và thân 
hữu láng giềng. Woodward thường để bát cũng dường thức 
ăn cho chư Tăng tại phòng họp lớn của trường và chính ông 
đích thân phục vụ chăm sóc rửa chân cho các nhà Sư Tích 
Lan với lòng hết sức thành kính. Woodward phụ trách dạy 
nhiều giờ và nhiều lớp cho trường Mahinda mỗi ngày; ngoài 
ra ông còn tham dự vào những công tác quản trị điều khiến, 
xây dựng trường v.. v.. Ông biết và nhớ rõ từng khuôn mặt 
cùng tên tuổi của mỗi học sinh trong trường. 


68 ®* CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Những Đóng Góp Của F. L. Woodward Cho Nền Phật 
Học Tây Phương 


Woodward là một con người đặc biệt. Học hỏi, nghiên cứu 
tiếng Pali chỉ trong thời gian ngắn sau khi đến Tích Lan, ông đã 
có thê dịch ra Anh văn một số kinh điển Phật Giáo Nam Tông 
chép bằng cổ ngữ Pali. Năm 1913, Woodward bắt đầu dịch từ 
Pali ra tiếng Anh những kinh trong Tăng Chỉ Bộ Kinh (4ngui- 
tara Nikaya). Năm 1915, ông dịch kinh Pháp Cú (Dhamma- 
pada) dưới tựa đề: “The Buddha?s Path of Virtue” (Con đường 
đạo đức của đức Phát). Woodward hợp tác với nữ học giả Pali, 
bà Rhys Davids (1858-1942) vào năm 1915 và Hội Phiên Dịch 
Kinh Tạng Pali (The Pali Text Society) tại Luân Đôn (Anh quốc) 
rất lâu mãi cho đến năm ông qua đời (1952). 


Woodward rời Galle (Tích Lan) ngày 7-10-1919 và sang 
cư trú tại hải đảo Tasmania, một tiểu bang thuộc Úc Đại Lợi 
(Australia), nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Tại đây, ông 
trồng táo (apple) để sinh sống và dành hết thì giờ cho công 
tác phiên âm, dịch thuật kinh tạng Pali. Ngoài ra, Woodward 
vẫn thường xuyên liên lạc và gửi tài chánh qua Anh giúp đỡ 
Hội Pali Text SocIety. 


Đề cập đến công trình nghiên cứu, dịch thuật của Wood- 
ward, bà Rhys Davids đã hết lời ca ngợi, tán thán khi viết về 
ông như sau: “?ong những ngày đen tối của trận thế chiến 
thứ nhất, tại Tasmania, sau khi hoàn tất phân đâu bản dịch 
từ Pali ra Anh văn Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya); 
với tâm hôn trong sáng, không vụ lợi và trí tuệ như Ngài 
Xá Lợi Phát (Sariputta), Woodward đã hoan hỷ gửi tiếp cho 
chúng tôi bản thảo dịch thuật phân hai của bộ kinh trên... 
Trong vài tháng, bản đánh máy đã được thực hiện đầy đủ, cả 
đến phần chú thích... Chúng tôi thực vô cùng biết ơn bàn tay 


E.L.WOODWARD ® 69 


thân hữu của ông ta đã giúp Hội chúng tôi tiến bước. Thật 
hiếm có những người như Ifoodward từ mửa vòng trái đất 
bên kia, đã dùng hết thì giờ rảnh rỗi đề đóng góp vào công 
việc hoằng pháp lợi ích như thế...” 


Vào năm 1927, khi nói đến công trình dịch thuật của Wood- 
ward về những phần khác của Tương Ưng Bộ Kinh nữ học giả 
Rhys Davids một lần nữa đã phát biểu: “7i fừn thấy nơi dịch 
bản của Woodward vừa chính xác và linh động. Chúng tôi đã 
mang ơn rất nhiễu nơi ông ta như món qua pháp bảo của sự ân 
cân, kiên nhân, trong sáng và thành thực”. 


Dưới đây là những bộ chú giải do F. L. Woodward đã dày 
công phiên âm tiếng Pali theo mẫu tự La Tinh (Romanized Pali): 


- 1921: Tập L, Sàrafthappakasini (tái bản băm 1977). Đây 
là tập chú giải về Tương Ưng Bộ Kinh (Samyuia Nikàya) 
của ngài Phật Minh (Buddhaghosa), nhà đại luận sư ra đời tại 
miền bắc Ấn Độ và đầu thế kỷ thứ 5 sau tây lịch và sang Tích 
Lan hoằng pháp khoảng vào năm 430 sau tây lịch. 


- 1926: Udana Commentary: Tập chú giải về Kinh Phật 
Tự Thuyết (Uđana) thuộc Tiêu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya) 
của nhà đại luận sư Dhammapàla sinh tại miền nam Ấn Độ 
vào thời kỳ sau ngài Buddhaghosa (Phật Minh). 


- 1932: Tập II, Saraffhappakasimi (tái bản năm 1977), 
chú giải về Tương Ưng Bộ Kinh của ngài Phật Minh. 

- 1937: Tập II, Sârafhappakdsini (tái bản năm 1977), 
chú giải về Tương Ưng Bộ Kinh của ngài Phật Minh. 

- 1940: Tập I, Theragàihà Commeníary: chú giải về 
Trưởng Lão Tăng Kệ (7heragảiha) thuộc Tiêu Bộ Kinh 
(Khuddaka Mkaya) của nhà đại luận sư Dhammapàla sinh 
tại miền nam Ấn Độ . 


70 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


- 1952: Tập II, Theragàthà Commemary: chú giải về 
Trưởng Lão Tăng Kệ của ngài Dhammapàla. 


- 1959: Tập II, 7heragàthà Commemtary: chú giải về 
Trưởng Lão Tăng Kệ của ngài Dhammapàla. 


Ngoài ra, F. L. Woodward còn dịch từ nguyên bản Pali ra 
Anh văn các bộ kinh sau đây: 


- 1924: Tập IIH, The Book of the Kindred Sayings (Sa- 
myutffa Nikàya), Tương Ưng Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng, tái 
bản năm 1975. 


- 1927: Tập IV, The Book ofthe Kindred SayIngs (7izơng 
Ung Bộ Kinh) tái bản năm 1980. 


- 1930: Tập V, The Book ofthe Kindred Sayings (Tương 
Ủng Bộ Kinh) tái bản năm 1979. 


- 1932: Tập I, The Book ofthe Gradual SayIngs (4nguí- 
fara Nikdya), Tăng Chị Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng, tái bản 
năm 1979, 


- 1933: Tập II, The Book of the Gradual Sayings (Tăng 
Chỉ Bộ Kinh), tải bản năm 1982. 


- 1936: Tập V, The Book of the Gradual SayIngs (Tăng 
Chỉ Bộ Kinh), tái bản năm 1972. 


- 1935: Tập II, Verses of Uplift (Udana), Kinh Phật Tự 
Thuyết và “As It Was Said” (7vu#aka), Kinh Phật Thuyết 
Như Vậy; cả hai đều thuộc Tiểu Bộ Kinh, tái bản năm 1948. 

Sau gần 40 năm (1913-1952) đóng góp cho sự truyền 
bá, phát triển Phật Giáo tại các nước Tây Phương qua công 
trình nghiên cứu, dịch thuật kinh tạng Pali ra Anh ngữ, F. L. 
Woodward đã qua đời tại Tasmania (Úc Đại Lợi) vào ngày 3 


E.L.WOODWARD ® 71 


tháng 11 năm 1952 hưởng thọ §1 tuổi. Sự vĩnh viễn ra đi của 
học giả Woodward không những là một mất mát lớn lao cho 
hàng Phật tử hậu thế tại các nước Âu Mỹ mà còn chung cho 
cả thế giới Phật Giáo chúng ta ngày nay và mãi mãi sau này. 





-1I- 
ANANDA METTEYYA 


(1872-1923) 


ại Đức Ananda Metteyya, tục danh là Charles 
†)':- Allan Bennett, sinh ngày 8 tháng 12 năm 
1872 tại Luân Đôn (Anh Quốc). Thân sinh ông 
là một kỹ sư điện tử, nhưng ông lại thích học môn hóa học. 
Ngay từ nhỏ, ông đã chối bỏ không chịu theo đạo Thiên Chúa 
là tôn giáo mà thân mẫu ông rất ngưỡng mộ, và tự tuyên bố 
mình như người không bao giờ có thể tin tưởng vào những 
điều phi lý, phản khoa học. 
Năm 1890, vừa đúng 18 tuổi, nhờ đọc thi phẩm nôi tiếng 
của Edwin Arnold (1832- 1204), cuốn “Ánh Sáng Á Châu” ự he 


Light oƒ Asia), ông bắt đầu biết đến Phật Giáo như một triết lý 
nhiệm mầu, mở ra trước mắt ông một khung trời chân lý mới lạ. 


74 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Từ đó, ông phát tâm tìm đọc nghiên cứu các kinh sách 
Phật Giáo hiện đang phát hành tại Anh quôc lúc bây giờ. 


Năm 1898, ông qua Tích Lan (Ceylon) như một Phật tử 
tự nguyện đi theo con đường của đức Phật. Tại đây, ông bắt 
đầu tìm học Phật Pháp với các nhà sư và học giả Phật tử 
danh tiếng của Tích Lan. Năm 1901, lần đầu tiên ông thuyết 
giảng về “Tứ Diệu Đế” tại Colombo và bài pháp này về sau 
đã được In thành sách. Trong thời gian ở Tích Lan, ông nghĩ 
đến việc sẽ hướng dẫn một phái đoàn Phật Giáo sang hoằng 
pháp tại nước Anh, và ông nhận thấy rằng muốn thành công, 
người đại diện phái đoàn phải là một vị Tăng. 

Do đó, ông quyết định xuất gia. Ông qua Miễn Điện đầu 
tiên đến trú tại Akyab, tỉnh Arakan, sau tới ở thành phố Ran- 
goon (Ngưỡng Quang), và tại đây, ông cảm thấy là nơi thích 
hợp nhất cho việc tu tập, hành đạo tương lai của ông. 


Tháng 12 năm 1901, ông chính thức xuất gia, thọ 10 giới Sa 
Di, và năm sau, vào ngày trăng tròn (21-05-1902), ông thọ đại 
giới Tỳ Kheo. Ban đầu ông lấy pháp hiệu Ananda Maitriya, sau 
đổi theo danh từ Pali là Metteyya. Trong ngày lễ xuất gia đầu 
tiên tại Min Điện, Đại Đức Ananda Metteyya đã phát biểu: 


“Sau khi trở thành Tăng sĩ, công việc cần làm trước nhất 
mà tôi đã dành hết thì giờ và hy sinh cuộc sống của tôi để 
theo đuối, thực hiện là tìm cách truyền bả Phát Giáo, chân lý 
của đạo Từ Bi tại các nước Tây Phương và thành lập tại đó 
một giáo hội của Tăng Giả). 

Nhằm thực hiện chương trình hoằng pháp tại các quốc 
gia Âu Châu, Đại Đức Metteyya đã tìm cách liên lạc, tiếp 
xúc với nhiều học giả Phật tử tại Anh, Đức quốc và Hoa 
Kỳ, với mục đích tiễn tới việc thành lập một “Hội Phật Giáo 
Quốc TẾ” (/»ernational Buddhist Society) ban đầu hoạt 


ANADA METTEYYVA ® 75 


động tại Đông Phương và sau mở rộng truyền qua các nước 
Tây Phương. 


Trong phiên họp đầu tiên của Hội này, tổ chức vào ngày 
15 tháng 3 năm 1903, ban tổ chức cuộc họp đã giúp soạn 
thảo, duyệt xét bản nội quy, các điều lệ và bầu cử các thành 
viên đề điều hành mọi công việc của Hội. Đại Đức Ananda 
Metteyya được bầu giữ chức tổng thư ký và Dr. E.R. Rost làm 
thư ký danh dự (Honorary Secretary). Ngoài ra còn có một số 
nhân vật được mời làm hội viên danh dự như thi hào Edwin 
Arnold, ông bà giáo sư T. W. Rhys Davids (1843-1922) cùng 
nhiều học giả Phật tử, danh tăng Tích Lan và Miễn Điện. Chỉ 
vài tháng sau khi Hội thành lập, một cuộc hội thảo đã được 
tổ chức tại Rangoon với 300 người tham dự, và các tổ chức 
Phật Giáo khắp nơi trên thế giới đã gửi thư về bày tỏ sự tán 
thán, ủng hộ nhiệt tình. 

Công tác quan trọng của Hội bấy giờ là cho phát hành tờ 
tam cá nguyệt san “Buddhism” (Phật Giáo) nhằm phổ biến 
rộng rãi những tin tức, sinh hoạt của Hội đến các Phật tử hội 
viên tại Anh quốc và nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. 
Số đầu tiên ấn hành vào tháng 9 năm 1903, dày 200 trang, 
trong đó có đăng bài thơ của thi hào Edwin Arnold, và chính 
ông ta đã hÿ cúng phần lớn tịnh tài để in số báo này. Mặc dù 
tờ tạp chí “Phật Giáo” (Buddhism) ấn hành chỉ được có 6 
số, nhưng nội dung lẫn hình thức của nó đã gây ảnh hưởng 
to lớn, và chiếm một địa vị trọng yếu trong lịch sử văn học 
Phật Giáo bấy giờ. Một trong những người viết bài thường 
xuyên cho tạp chí này là Tỳ Kheo Silicara (1872-1951), vị 
Tăng người Anh. 


Nhằm chuẩn bị giúp đỡ cho phái đoàn của Đại Đức 
Metteyya từ Miên Điện sang nước Anh hoăng pháp, Hội 


76 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Phật Giáo Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan (The Buddhist Society 
öoƒ Great Britain and Ireland) được thành lập với cuộc họp 
đầu tiên tổ chức vào ngày 26 tháng II năm 1907. Dr. Rhys 
Davids được bầu làm hội trưởng, giáo sư T. Mills phó hội 
trưởng và đạo hữu J. E. Ellam giữ chức tổng thư ký Ban 
Trị Sự của Hội. Hội này hoạt động đến năm 1923, và được 
thay thế tiếp tục bởi Hội Phật Giáo (The Buddhist Society) 
tại Luân Đôn (London) hiện nay. Sau khi thành lập, Hội rất 
vui mừng đón nhận tin về phái đoàn của Đại Đức Metteyya 
chuẩn bị sẽ sang Anh quốc truyền bá chánh pháp. 


Tháng 12 năm 1907, trong phiên họp thường niên của 
Hội Phật Giáo Quốc Tế (/wernational Buddhist Society) tại 
Rangoon, Đại Đức Metteyya thông báo về việc thành lập 
một chi nhánh của Hội này tại nước Anh, và quyết định gửi 
một phái đoàn sang Luân Đôn hoằng pháp trong thời gian từ 
tháng 5 đến tháng 10 năm 1908. Tháng 4 năm 1908, với tư 
cách tổng thư ký của “Hội Phật Giáo Quốc Tế” tại Rangoon, 
Ð.Ð. Ananda Metteyya hướng dẫn một phái đoàn gồm có nữ 
Phật tử Hla Oung, thủ quỹ, và người con trai của bà là đạo 
hữu Ba Hla Oung cùng với vợ của ông ta sang Anh Quốc. Vé 
tàu thủy khứ hồi của Ð. Ð. Metteyya từ Miễn qua Anh do bà 
Hla Oung hỷ cúng. Chương trình hoằng pháp của phái đoàn 
tại Anh quốc đã được thông báo trước. 


Ngày 23 tháng 4 năm 1908, các thành viên trong Hội 
Phật Giáo Anh Quốc cùng với phóng viên nhà báo đã ra bến 
cảng Luân Đôn để tiếp đón phái đoàn của Đại Đức Metteyya. 
Ngay khi phái đoàn vừa đến Anh Quốc, Hội Phật Giáo tại 
đây đã phải gặp vài khó khăn cần giải quyết. Trước hết, theo 
luật Phật chế, nhà Sư không đuợc phép ở cùng chỗ với phái 
nữ, cho nên Dr. Rost đã phải thuê hai căn nhà nhỏ tại Barnes 
gần Luân Đôn đề một cái dành riêng cho Ð. Ð. Metteyya cư 


ANADA METTEYYA ® 77 


trú. Nhà Sư Nam tông cũng không được dùng bữa quá ngọ 
và năm ngôi giường cao nên Hội đã phải dọn giường ngủ cho 
đại đức ngay trên sàn nhà. 


Hơn nữa, nhà Sư lại không được phép giữ tiền, do đó Đại 
Đức Metteyya khi cần đi hoằng hóa ở đâu, phải có thiện nam 
tháp tùng chứ không thể đi một mình, để có ai cũng dường 
tịnh tài hay đại đức muốn mua sắm vật dụng gì thì phật tử đó 
sẽ tiếp nhận giùm hoặc trả tiền giúp thay cho ngài. 


Chưa hết, thêm điều rắc rối khác là dân chúng tại Anh 
quốc thời ấy rất ngạc nhiên, nghĩ như điều quái gỡ dị kỳ 
trong một xã hội vật chất Tây Phương, khi nhìn thấy chiếc 
y vàng bằng vải thô sơ của Ð. Ð. Metteyya đang mặc, nên 
họ đã xầm xì phê bình chỉ trích, bàn ra tán vào, thêm thất lời 
nọ tiếng kia. Bởi vậy mà đề tránh sự tò mò dòm ngó của dân 
chúng, Hội Phật Giáo phải sắp xếp cho Ð. Ð. Metteyya dùng 
xe ngựa hoặc tắc-xi (taxi) làm phương tiện di chuyền khi cần 
đến dự các phiên họp Phật giáo hay thuyết giảng tại bất cứ 
nơi nào trong thành phố Luân Đôn bấy giờ. 


Vào lúc ấy Đại Đức Ananda Metteyya 36 tuổi, có hình dáng 
cao, mảnh khánh, hiền lành và đạo mạo. Cặp mắt sâu thắm, đầu 
cạo tóc, nói lên sự tu hành khắc khổ, nghiêm trì giới luật của 
ngài. Đặc biệt với giọng nói từ hòa khiến mọi người đều có cảm 
tình khi lần đầu tiên mới gặp Đại Đức Ananda. 

Ngoài sự thông bác giáo lý đức Phật, Đại Đức còn rất 
am tường các bộ môn khoa học hiện đại với óc suy luận sắc 
bén, tất cả được kết hợp để tạo ra cho đại đức trở thành một 
nhân vật rất đặc biệt. Một ký giả, sau khi tiếp xúc với đại đức 
đã viết: “Con người có một bộ óc toán học toàn hảo, là một 
trong những người hiểu biết nhiều về khoa học mà tôi chưa 
từng gặp từ trước đến nay”. 


78 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Nhưng điều rất tiếc không may bởi đại đức là con người 
hay đau ốm. Lúc 18 tuổi, đại đức đã mắc bịnh suyễn kinh 
niên. Cơn bệnh này đã dày vò, hành hạ làm suy yếu thân thê 
trong suốt cuộc đời của Đại Đức. Khi còn trẻ, để làm giảm 
bớt những cơn ho kéo dài khổ sở, đại đức đã dùng thuốc hê- 
rô-in (heroin) bào chế bằng mọt-phin. Loại thuốc này đã tàn 
phá rất nhiều đến cơ thể của đại đức. 


Những lúc không bị cơn suyễn hành hạ, đại đức rất hăng 
say tham gia mọi công tác hoằng pháp lợi sanh. Qua thư từ 
hoặc bằng những cuộc tiếp xúc trực tiếp, đại đức đã quy tụ 
được nhiều Phật tử trí thức, và học giả có nhiệt tâm ủng hộ 
việc phát triển Phật Giáo tại Anh quốc. 


Những Phật tử đầu tiên tham gia, giúp đỡ phái đoàn 
truyền bá chánh pháp của đại đức Ananda là gia đình ông 
Francis J. Payne cùng với vợ và các con. Ngoài ra còn có 
Dr. Edward Greenly cũng đã góp phần to lớn vào công việc 
hoằng pháp của đại đức Metteyya. 


Sau hơn năm tháng ở lại Anh Quốc giảng truyền Phật 
giáo cho đủ mọi tầng lớp dân chúng, ngày 2 tháng 10 năm 
1908, Đại Đức Ananda Metteyya cùng với Dr. Rost, từ bến 
cảng Liverpool đã đi tàu thủy trở về Rangoon. Ký giả một tờ 
báo ấn hành tại Rangoon đã đến phỏng vấn ít lâu sau khi đại 
đức về tới Miến Điện, và ký giả bài báo đã viết: “Tỳ Kheo 
Ananda bày tỏ rất hài lòng về mọi công tác hoằng pháp mà 
đại đức đã thực hiện”. 


Tuy nhiên, hài lòng thì có, nhưng hoàn toàn thỏa mãn 
như nguyện ước thì chưa. Lý do bở sức khỏe của đại đức 
ngày càng yếu kém vì bệnh suyễn hành hạ; còn tài chánh thì 
kiệt quệ, và số Phật tử tại Anh quốc bấy giờ thực tâm muốn 
tìm hiểu giáo lý đức Phật cũng bị giới hạn. 


ANADA METTEYYA ® 79 


Mặc dù vậy, đại đức vẫn không nản chí. Trong bức thư 
ngõ gửi cho Phật tử tại Anh Quốc (Open lefter to the Bud- 
đhists oƒ England) vào tháng 12 năm 1908, Đại Đức đã kêu 
gọi tất cả những người hâm mộ giáo lý đức Phật nên tích cực 
ủng hộ cho Hội Phật Giáo Quốc Tế tại Luân Đôn (London). 
Đại Đức cũng nhiệt tâm bày tỏ cho thấy rằng giáo lý cao siêu 
và giải thoát của đức Phật thực sự rất cần thiết cho dân chúng 
Tây Phương lúc bấy giờ. 


Đại Đức vẫn nuôi ý định có dịp sẽ trở sang Anh Quốc 
hoằng pháp lần nữa, nhưng nỗ lực muốn thực hiện điều đó 
không dễ dàng vì lý do sức khỏe suy yếu và tài chánh eo hẹp 
của đại đức. 


Tháng 12 năm 1913, Dr. Rost thực hiện cuộc giải phẫu 
lây sạn trong mật cho đại đức, và vài tháng sau tin từ Ran- 
goon cho biệt sức khỏe của đại đức có khá hơn đôi chút. 


Tháng 5 năm 1914, một biến có đau buồn nhất đã xảy ra 
là tin tức cho biết sức khỏe của đại đức ngày càng xuống dốc 
thê thảm. Nguồn hy vọng duy nhất đề cứu vãn là đại đức cần 
tìm đến nơi nào có khí hậu tốt hơn Rangoon để tỉnh dưỡng 
một thời gian lâu dài. 

Các Phật tử sau đó nhận thấy cần thu xếp sớm càng tốt để 
đại đức có thể qua sông chung với bà chị của đại đức bấy giờ 
đang ở California, Hoa Kỳ. Hay tin người chị sắp sang Anh 
Quốc, cho nên các đạo hữu đã sắp đặt cho đại đức gặp bà chị 
tại Liverpool để cả hai sẽ cùng đi California. 


Các Phật tử tại Rangoon đã vận động quyên tiền cúng vé 
tàu thủy cho đại đức từ Rangoon sang Anh Quốc. Nhưng vì 
đại đức phải đi một mình, không ai có thê đi theo đề giữ tiền 
cho đại đức theo đúng luật Phật chế, cho nên đại đức buộc 
lòng phải hoàn tục mặc Âu phục đề qua Anh quốc, sau mười 


80 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


hai năm xuất gia sống đời Tăng sĩ. Sau khi đến Liverpool vào 
tháng 5 năm 1914 (vừa đúng 42 tuôi), đại đức sông chung 
với các đạo hữu trong Hội Phật giáo địa phương. 


Ngày 12 tháng 9 năm 1914, khi tàu của bà chị từ Cali- 
fornia đến Anh quốc, các phật tử đã tiễn đưa đại đức ra bến 
tàu để gặp mặt và cùng với người chị đi Hoa Kỳ. Nhưng rất 
tiếc vì đang đau bệnh nặng, cho nên đại đức không được sở 
di trú Mỹ cho phép đến New York trong tình trạng sức khỏe 
tồi tệ như thẻ. 


Cuốỗi cùng, bà chị đã rời phòng ngủ ra ngoài để gặp thăm 
đại đức lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách. Rồi người chị 
buộc lòng trở lên tàu để một mình đi Hoa Kỳ, còn đại đức 
Ananda đành phải ở lại. Vài tháng sau, đệ nhất thế chiến 
bùng nồ tạo thêm nhiều khó khăn cho mọi sinh hoạt Phật sự 
địa phương. 


Không rời Anh Quốc được, các Phật tử đã giúp đỡ sắp 
xếp cho đại đức cư trú tại Battersea. Trong thời gian này, mặc 
dù bệnh tỉnh của đại đức ngày càng tăng thêm, nhưng đại đức 
vẫn có gắng hoạt động, góp phần vào sự phát triển Phật Giáo 
tại Luân Đôn. 


Đại Đức viết bài thường xuyên cho tờ “The Buddhist Re- 
view” của Hội Phật Giáo ở đây và sau đó làm chủ bút cho 
tạp chí này. Nhưng rất tiếc đến năm 1923, hội đã ngưng hoạt 
động và tờ báo cũng đình bản. 


Đầu tháng 3 năm 1923, bệnh tình của đại đức sắp tiên đến 
giai đoạn kết thúc, hết phương chạy chữa. Vào ngày 9 tháng 
3 năm 1923, đại đức đã viên tịch, . hưởng thọ 50 tuổi. Hiện 
diện trong giờ phút từ trần vĩnh viễn ra đi, bên cạnh đại đức 
có đạo hữu FrancIs Payne và một số các Phật tử khác. 


ANADA METTEYYA *® 81 


Cố bác sĩ C. A. Hewavitarane đã phát tâm cúng tiền mua 
phần mộ trên lô đất rộng 15 feet vuông tại Modern Cemetery 
làm nơi an nghỉ cuối cùng của đại đức. Tham dự lễ an táng 
có rất đông thân hữu và các Phật tử trong Hội Phật giáo địa 
phương. Nhiều vòng hoa và hương thơm được mọi người 
mang đến đặt trên mộ của đại đức để tri ân, tưởng nhớ vị tăng 
sĩ đầu tiên đã góp phần to lớn vào công cuộc truyền bá chánh 
pháp của đức Thế Tôn tại Anh quốc. 

Đại Đức Ananda Metteyya là bút giả của các tác phẩm: 

1. An Outline of Buddhism (Phật Giáo Đại Cương) ân 


hành đầu tiên năm 1910 và được in lại trong tạp chí “The 
Theosophist” sô tháng 4-5 năm 1911. 


2. The Wisdom of the Aryas (7í Tuệ của dân tộc Aryas) 
xuât bản tháng 01 năm 1923. 





-12- 
VEN. ERNEST HUNT 


(1876-1967) 


1876 tại Hoddesdon, quận Hertford (Anh Quốc). 

Đầu tiên, Hunt theo học trường St. Paul ở Luân 
Đôn (London) và sau tốt nghiệp đại học Eastbourne tại Sus- 
sex. Ngay lúc nhỏ ông đã thích tìm hiểu các tôn giáo. Ban 
đầu ông có ý muốn đi tu theo giáo phái Anh Quốc (Anglican 
Orders), nhưng cuối cùng ông đổi ý bỏ Thiên Chúa và theo 
Phật Giáo. Hành động này khiến cho song thân ông vô cùng 
sửng sốt và phiền muộn không ít. 


1m Tọa Ernest Hunt sinh ngày I6 tháng § năm 


Là chuẩn úy hải quân của một tàu buôn Anh quốc (British 
Mercantile Marine), Hunt có dịp quen biệt với một Phật tử 


84 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


thủy thủ Ấn Độ và anh này đã giới thiệu đưa cho ông ta đọc 
mấy tập sách nói về thuyết Nghiệp Báo và Luân Hồi đã giúp 
cho Hunt ngưỡng mộ tin theo Phật Giáo. 

E. Hunt cảm thấy giáo lý từ bi và trí tuệ của đức Phật phù 
hợp với tỉnh thần hiểu biết của ông ta hơn là những lời dạy 
thần quyền nặng phần đức tin cuồng tín và phản khoa học 
trong thánh kinh Thiên Chúa Giáo. 


Năm 1915, Hunt tới Hawaii làm nhân viên kế toán giữ 
số sách cho đồn điền Waipahu tại Oahu. Sau đó ông dọn nhà 
đến ở Kohala. Trong thời gian này ông chú tâm nghiên cứu 
Phật giáo và viết cuốn “u/line of Buddhism” (Phật Giáo Đại 
Cương) để làm luận án cho cấp bằng “Doctor of Dharma” 
(Tiến Sĩ Phật Học) của ông. 


Đầu năm 1920, E. Hunt cùng với vợ là Dorothy mở những 
lớp chủ nhật dạy Phật Pháp ở các trại nhân viên trong đồn điền 
và cho những thanh thiếu niên Nhật Bản cư trú tại các làng dọc 
theo bờ biển phía đông Hawaii hiểu biết Phật Giáo và kính trọng 
những lời răn dạy đạo đức của mọi tôn giáo. Ngày II tháng § 
năm 1924, lần đầu tiên tại Hawaii trong một buổi lễ trang ng- 
hiêm, Hunt cùng với vợ, bà Dorothy được hòa thượng Imamura 
nhận cho xuất gia làm tân Tăng theo Phật Giáo đại thừa của 
Nhật Bản. Từ đó Hunt có pháp hiệu là Shinkaku (Tâm Giác). 


Sau khi thọ giới, hai vợ chồng Hunt bắt đầu hoạt động 
tham gia công tác soạn thảo, thuyết trình những đề tài Phật 
Giáo tại các đại hội thường niên của Hội Thanh Niên Phật 
Tử và phụ trách lớp dạy giáo lý vào mỗi chủ nhật giúp cho 
giới trẻ Nhật Bản thấm nhuần những lời dạy từ bi và trí tuệ 
của đức Thế Tôn. Cả hai cũng thường xuyên thuyết giảng 
tại chùa Bốn Nguyện (Honganji) thuộc phái Tịnh Độ Chân 
Tông ở đảo Hilo về các đề tài như “Phật Giáo là gì?” (What 


VEN. ERNEST HUNT ® 8S 


is Buddhism?) và “Phật Giáo Giải Thích Thế Nào về Thể 
Giới Chúng Ta” (What does Buddhism Mean to the World) 
v.. v.. Ngoài việc thuyết tháp hướng dẫn quân chúng, Thượng 
Tọa Shinkaku cũng thường đến viếng thăm các người đau 
ốm ở nhà thương, phạm nhân trong nhà tù cũng như an ủi 
những kẻ tật nguyễn, mù lòa và mắc các chứng bệnh nan y. 


Tháng 01 năm 1927, T.T. Shinkaku được mời làm trưởng 
ban hoằng pháp bằng Anh ngữ tại chùa Bồn Nguyện (Honganji) 
ở Honolulu. Thượng tọa bắt đầu mở lớp dạy giáo lý vào ngày 
chủ nhật cho các em thiếu nhi và phụ trách giảng Phật Pháp 
hằng tuần bằng tiếng Anh cho những thanh thiếu niên Phật tử 
Nhật Bản. Ngoài ra, để giúp các em học sinh hiểu biết giáo lý, 
thực hành các đức tính tốt như hiếu thảo, nhẫn nhục, bồ thí của 
đức Phật, T. T. Shinkaku đã giúp chúng học tập theo cuồn ““4 
Buddhist Catechism” (Phật Giáo Vấn Đáp) và đọc các chuyện 
tiền thân đức Phật trong tập “Buddhist Stories for Children” 
(Những Mẫu Chuyện Đạo Cho Trẻ Em). Hai cuỗn này đều do 
Thượng Tọa biên soạn. Nhờ vậy mà các em có được sự hiểu biết 
căn bản về lịch sử cuộc đời Đức Phật. Thượng Tọa cũng soạn 
cuốn “Nghi Thức Tụng Niệm” bằng Anh ngữ trong khi vợ ông 
sáng tác nhiều bài ca Phật Giáo để dùng trong những buổi lễ tại 
các chùa Nhật trên khắp đảo Hawaii. 


Tháng 07 năm 1928 có khoảng 60 người Caucasians (quê 
ở miền nam nước Nga) bắt đầu muốn tìm hiểu Phật Giáo và do 
Sự khuyến khích của T. T. Shimnkaku, họ thành lập một tổ chức 
nhằm truyền bá giáo lý đức Phật cho những người Tây Phương. 
Họ cũng cho ấn hành một bản tin trình bày lý do tại sao họ quay 
trở về theo đạo Phật. Đại khái họ bày tỏ rằng Phật Giáo là tôn 
giáo của lý trí, lòng từ bi, sự khoan dung độ lượng và rất phù hợp 
với tỉnh thần khoa học. Phần cuối bản tin họ khuyến khích kêu 
gọi những ai ngưỡng mộ Phật Giáo nên đến nghe thuyết giảng 


86 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


và dự khóa lễ bằng Anh ngữ mỗi cuối tuần tại chùa Bổn Nguyện 
(Honganji). Trước sự kiện Phật Giáo ngày càng phát triển mạnh 
mẽ tại các đảo ở Hawaii đã khiến những mục sư Tỉnh Lành bấy 
giờ phải than thở bảo rằng sau 108 năm cô gắng truyền giáo của 
họ tại đây, số người theo đạo Tỉnh Lành chỉ chiếm được 3 phần 
100 tổng số dân trên đảo trong khi Phật Giáo có khoảng 125.000 
tín đồ trên tổng số 330.000 dân chúng. 


Sau khi nhận làm trưởng ban hoằng pháp bằng biếng Anh 
tại chùa Bốn Nguyện (Honganji), T. T. Shinkaku đã khuyến 
khích các nhà lãnh đạo Phật và Thiên Chúa Giáo nên hợp tác 
làm việc với nhau và nhiều vị Tăng Nhật Bản bấy giờ đã cố 
gắng thuyết phục những người Nhật và Mỹ nên cùng nhau 
hợp tác trong việc duy trì các truyền thống tín ngưỡng tốt đẹp 
của hai dân tộc. Năm 1932, T. T. Shinkaku thành lập Viện 
Phật Học Quốc Tế tại Hawali (International Buddhist Insti- 
tude of Hawan) và giáo Hội Phật Giáo Tây Phương (Western 
Buddhist Order) do Thượng Tọa làm chủ tịch. 


Trong thời gian xảy ra cuộc thế chiến thứ hai, khi các 
nhà sư Nhật phần đông bị giam giữ hay cô lập bởi nhà cầm 
quyền địa phương, T. T. Shinkaku một mình tại Hawaii đã 
can đảm đứng ra tìm mọi cách để bảo vệ các chùa và nhiều 
Phật tử Nhật thoát khỏi sự kỳ thị, đàn áp, phá hủy của quân 
đội Hoa Kỳ cũng như các thường dân Mỹ địa phương yêu 
nước. Thượng Tọa vẫn thường nói với dân chúng và các 
nhân viên chính quyền trên đảo rằng: “Phật Giáo chúng tôi 
không có dính dấp gì đến cuộc chiến tranh này” (Buddhism 
had nothing to do with this war). 


Năm 1952, sau khi hòa thượng Imamura viên tịch, 
Thượng Tọa Shinkaku rời chùa Bổn Nguyện (Honganji) đến 
tu tập làm đệ tử và kế nghiệp hòa thượng Komagata ở chùa 
Thiền Tào Động, Honolulu. Tại đây, T. T. Shinkaku đảm 


VEN. ERNEST HUNT ® §7 


trách việc thuyết giảng Phật Pháp bằng tiếng Anh cho các du 
khách đến viếng Hawaii từ Anh Quốc và Hoa Kỳ. Thượng 
Tọa cũng soạn và xuất bản cuốn “Gleanings from Soto Zen” 
(Những Kiến Thúc về Thiên Tào Động) và “Buddhist Ser- 
mon§” (Những Bài Giảng Phát Pháp). 


Năm 1962, T. T. Shinkaku đúng 86 tuổi, được ngài Phó 
Viện Chủ chùa Tổng Trì (Soji) tắn phong lên hàng “Trưởng 
Lão” (Choro) và năm 1963 được hòa thượng Rosen TakushI- 
ma, giáo trưởng phái Thiền Tào Động hết lòng tán đương về 
sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của Thượng Tọa trong nhiều 
năm qua. Uy tín và đức độ của T. T. Shinkaku không những 
chỉ được các tô chức, tông phái Phật Giáo Nhật Bản ngưỡng 
mộ, kính nề mà ảnh hưởng của Thượng Tọa còn lan rộng đến 
nhiều quốc gia theo Phật Giáo tại Á và Âu Châu. 

Về mặt văn hóa, ngoài các sách đã kể trên, T. T. Shinkaku 
còn là bút giả của nhiều tác phẩm Phật giáo Anh văn giá trị 
khác gồm những cuốn dưới đây: 

1. The Buddha and His Teachings (Đức Phát và Giáo 
Pháp của Ngài). 

2. How to Meditate (Thiển Định Như Thế Nào). 


3. Essentials and Symbols of Buddhist Faith (Những 
Điêm Quan Yêu và Biểu Tượng của Phát Giáo). 


Thượng Tọa cũng làm chủ biên tạp chí “Phật Giáo tại 
Hawaii” xuất bản hằng năm (The Buddhist Annual of Ha- 
waii) trong đó có đăng nhiều bài khảo cứu Phật Giáo giá trị 
của các học giả: Bà Rhys Davids, ông Hari Singh Gour và 
thiền sư Komagata v.. v.. 


T. T. Shinkaku (Tâm Giác) viên tịch vào tháng 2 năm 
1967 tại Hawaii, hưởng thọ 91 tuôi. 


c5: 
W. F.STEDE 


(1882-1958) 


illiam Friderich Stede, người Anh gốc Đức, 

\ Ầ / sinh ngày 9 tháng 6 năm 1882 tại Đức. Ông lập 

gia đình năm 1912 và có duy nhất một người 

con gái, bà D.A.L. Maskell. Lúc nhỏ, Stede theo học tại các 
trường đại học Gottingen (Tây Đức) và Leipzig (Đông Đức). 
Ông tốt nghiệp đại học Leipzig về các môn tiếng Phạn (San- 


skrit), Pali và ngôn ngữ học. 

Từ năm 1908 đến 1911, ông làm giảng viên tiếng Phạn 
(Sanskrit) và Gô Tích (Gothic) tại đại học Liverpool (thành 
lập năm 1881), miên tây băc nước Anh. Năm 1913, Stede 
đậu băng tiên sĩ (Ph.D.) với luận án tiêng Đức mang tựa đê 


90 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


“Die Gespensterges-chichten des Peta-Vatthu” (Ngạ Quỷ 
theo quan niệm Phật Giáo) được ân hành năm 1914. 


Trong thời đệ nhất thế chiến (1914-1918), Stede bị quản 
thúc tại Anh Quốc và nhờ sự can thiệp của Dr. Rhys Davids 
(1843-1922), năm 1915 ông được trả tự do để hợp tác với 
Hội Phiên Dịch Kinh Tạng Pali (7Tne Pali Text Sociefy) và 
cùng với Rhys Davids bắt đầu soạn cuốn tự điển Pali-Anh. 
Stede dọn đến ở gần nhà giáo sư Rhys Davids tại Chipstead 
để mỗi chiều thứ ba ông đến gặp thảo luận với giáo sư về tài 
liệu soạn cuốn tự điền nói trên. 


Mặc dù Rhys Davids lớn hơn Stede 39 tuổi nhưng họ đã 
kết bạn thân với nhau không phải chỉ vì cả hai đều có chung 
cùng lý tưởng là ham thích nghiên cứu cổ ngữ Pali mà tình 
bạn đó còn được xây dựng trên tình thương, lòng từ bị của 
Phật Giáo. 

Sau khi Rhys Davids qua đời năm 1922, để bày tỏ lòng 
kính mến, tri ân Rhys Davids, Stede đã viết: “Không ai biết 
rõ tình cảm giữa tôi và Rhys Davids, ngoại trừ tôi với giáo 
sư. Điều làm tôi khó quên giáo sư là khi tôi ngôi cạnh bên để 
trình bày cho giáo sư rõ các khó khăn trong việc nghiên cứu 
của tôi. Hay những lần tôi nhìn vào cặp mắt sáng ngời của 
giáo sư trong khi giáo sư câm lấy tay tôi. Trìu mến, dịu dàng, 
yêu thương, nói tắt trong một chữ từ bỉ”, đó là đức tánh nổi 
bật của giáo sư. Tôi muốn giữ mãi hình ảnh của Rhys Davids 
trong tâm hôn và luôn luôn tưởng nhớ đến giáo sư như một 
thiện hữu trí thức của tôỉ`. 

Công Tác Giáo Dục Tại Anh Quốc 


Năm 1915, W. F. Stede khởi sự cùng với học giả Rhys 
Davids chung soạn cuôn tự điên Pali-Anh (Pali-English Dic- 
fionary) và hoàn tât công trình này 10 năm sau vào năm 1925. 


W.F.STEDE ® 9 


Tiếp đến ông bắt đầu hợp tác lâu đài với trường Nghiên Cứu 
về Đông Phương và Phi Châu tại Luân Đôn (London School 
öoƒ Oriental and Aƒrican Studies). Năm 1926, Stede được mời 
làm phụ giảng sư môn Pali; năm 1928 làm giảng viên về 
Sanskrit và Pali; năm 1933 nhận làm giảng viên cao cấp đến 
năm 1945, Stede trở thành giáo sư chính thức về cô ngữ San- 
skrit và Pali tại trường nói trên. Mặc dù sức khỏe yêu kém, 
Stede tiếp tục giữ chức vụ này, không bỏ lớp dạy ngày nào 
cho đến khi ông về hưu năm 1949. 


Stede cũng làm giám khảo về môn Pali cho đại học Luân 
Đôn (London University) vào những năm từ 1925 đến 1958; 
môn Pali và văn minh Phật Giáo cho các kỳ thi tuyên chọn 
công chức ngành Dân Chính (Civil Service) từ năm 1930 đến 
1939; và Pali cho đại học Tích Lan (Ủniversity of Ceylon) 
vào những năm 1944 đến 1958. 


Những Đóng Góp Của W. F. Stede Cho Nền Phật Học Tây 
Phương 


Ngoài việc giảng dạy, làm giám khảo các kỳ thi môn Pali, 
viết nhiều bài nghiên cứu giá trị đăng tải trên các tạp chí Phật 
Giáo bằng Anh ngữ, và soạn cuôn tự điển Pali-Anh; Stede 
còn góp phần giúp Hội Pali Text Society tại Luân Đôn trong 
việc phiên âm tiếng Pali theo mẫu tự La Tỉnh (Romanized 
Pali) các bộ kinh dưới đây: 


1918: Cullaniddesa, thuộc tập Niddesa (Nghĩa Thích) 
hay những bài chú giải trong Tiêu Bộ Kinh (Khuddaka Ni- 
kaya) thuộc Kinh Tạng. 

1927: T¡ hera-therigàthà Padas, kệ nói về chư Tăng và 
các Ni Sư trong Tiểu Bộ Kinh. 


1931: Tập II, Swznangalavilasimi, tái bản năm 1971. Đây 


92 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


là tập chú giải về Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya) của ngài 
Phật Minh (Buddhaghosa) nhà đạt luận sư ra đời tại miên 
bắc An Độ vào thê kỷ thứ 5 sau tây lịch. 


1932: Tập II, Sưuangalavilasimi, tái bản năm 1971; tập 
chú giải của ngài Phật Minh về Trường Bộ Kinh. 

1956: Tập Kankhàvifarani (chung soạn với con gái ông, 
bà D. A. L.Maskell), tái bản năm 1981. Đây là tập chú giải 
cuỗn Giới Bốn (Pafi-mokkhas) trong Luật Tạng (ƒïnaya 
Piiaka) của ngài Phật Minh (Buddhaghosa). Tập này được 
ấn hành vài tháng sau khi bà Maskell qua đời vào năm 1956. 


Sự ra đi quá sớm của Maskell đã làm cho Stede vô cùng 
buồn khổ, và hai năm sau, ông cũng theo gót con gái mình từ 
trần vào ngày 5 tháng 7 năm 1958 (hưởng thọ 76 tuổi), đề lại 
nhiều tiếc thương cho các thân hữu, học giả Pali nỗi tiếng và 
Phật tử Tây Phương khắp nơi trên thế giới. 


Để bày tỏ lòng tri ân và ngưỡng mộ đối với học giả W.E. 
Stede, tạp chí nghiên cứu về Pali của Hội Pali Text SocIety 
bấy giờ đã viết: “Dr: Stede là một đạo hữu. đông nghiệp và 
giáo sư được mọi người kính trọng và mến yêu khi họ có 
dịp tiếp xúc với ông ta; con người có tâm hôn vị tha và tánh 
tình chánh trực với kiến thức rộng rãi về ngôn ngữ cũng nhự 
quảng bác, sâu sắc, hiểu biết nhiều vấn đề liên quan đến triết 
học Phật Giáo”. 


-14- 
E.M. HARE 


(1893-1955) 


fold, miền đông nước Anh, sinh ngày 4 tháng 3 năm 

1893. Lúc nhỏ, ông theo học trường Stamford Gram- 
mar ở Lincolnshire, miền đông Anh Quốc. Đây là ngôi trường 
trước năm 1903 do nhà học giả Pali nỗi tiếng, ông F. L. Wood- 
ward (1871-1952) làm phó hiệu trưởng. Lúc ây, Hare có dịp 
được học nhiều năm cô ngữ Pali với giáo sư Woodward và sau 
này hai người đã kết bạn chơi với nhau rất thân. 


| ) dward Miles Hare xuất thân từ gia đình ở quận Nor- 


Vào những năm 1918 đến 1950, Hare sang Tích Lan 
lập nghiệp sinh sông băng nghê buôn bán trà (Galaha Tea 
Company). Lúc bây giờ tại đây, Hare là người Anh được mọi 


94 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


người kính nê vì ông rất am tường, thông suốt tiếng Pali. 
Trong thời gian này, Hare đã dùng thì giờ rảnh rỗi dịch thuật 
một số kinh Phật Giáo Nam tông tiếng Pali ra Anh văn để 
giúp cho “Hội Phiên Dịch Kinh Tạng Pall” (75e Pali Text 
Sociefy) ở Luân Đôn (London). 


Những đóng góp cho Phật Giáo của E.M. Hare 


Năm 1950, sau khi về hưu rời Tích Lan trở về Anh Quốc, 
Hare đã thực hiện một công tác vĩ đại là soạn bản Mục Lục của 
toàn bộ Tam Tạng Kinh Pali (Pal Tipitakam Conecordance) nhờ 
tài liệu do chính ông sưu tập, với sự trợ giúp của vài học giả 
khác, nhất là ông F. L. Woodward. Làm việc hăng say và nhanh 
chóng, Hare hoàn thành bộ Mục Lục bằng tiếng Pali gồm tất cả 
10 tập (parts) trong hai cuốn: cuốn I gồm 7 tập và cuôn II, 3 tập. 
Ông còn gửi cúng cho Hội Pali Text SocIety số tiền 1.000 Anh 
kim đề ấn hành bộ mục lục này mà sau khi xuất bản nó được các 
học giả Pali khắp nơi trên thế giới bấy giờ đều nồng nhiệt đón 
nhận, hết sức khen ngợi và tán dương. 

Ngoài ra, E. M. Hare còn dịch từ nguyên bản Pali ra Anh 
văn các bộ kinh dưới đây: 

1934: Tập II, The Book of the Gradual SayIngs (4nguí- 
tara Nikaya), Tăng Chị Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng, tái bản 
năm 1972. 

1935: Tập IV, The Book of the Gradual SayIngs (Tăng 
Chỉ Bộ Kinh), tái bản năm 1978. 

1945: Woven Cadences (5a Nipaía), Kinh Tập hay 
“Những bài Pháp Sưu Tập” trong Tiêu Bộ Kinh (Khuddaka 
Nikaya) thuộc Kinh Tạng, tái bản lần 2 năm 1947. 


E.M. Hare mắt ngày 26 tháng 10 năm 1955, hưởng thọ 
62 tuôi. 





Í5: 
l. B. H0RNER 


(1896-1981) 


ữ học giả Isaline Blew Horner, sinh tại Anh quốc 

| ` | năm 1896, nhập học trường Newnham College 

tại Cambridge (miền đông nước Anh) năm 1914 

và thi đậu bằng Moral Science Tripos (Part I) năm 1917. 

Năm 1918, bà nhận giữ chức phụ tá quản thủ thư viện trường 

Newnham College, và chính thức làm quản thủ thư viện này 

từ năm 1923 đến 1936; đồng thời bà cũng được mời làm hội 
viên (Fellow) trường Newnham College. 

Bà I.B. Horner bắt đầu nghiên cứu thánh ngữ Pali của 

Phật Giáo Nam Tông vào năm 1936, sau khi được học giả 

Hoa Kỳ, ông Kenneth J. Saunders giới thiệu cho bà đọc cuốn 


96 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


kinh Pháp Cú (Dhammapada). 


Từ năm 1942-1958, bà được mời làm Tổng Thư Ký cho 
“Hội Phiên Dịch Kinh Tạng Thánh Ngữ Pali” (The Pali Text 
Sociefy) do học giả T.W. Rhys Davids (1843-1922) thành lập 
tại Luân Đôn (London) năm 1881. Năm 1959, kế tiếp Dr. 
William F. Stede (1882-1958), bà được bầu làm hội trưởng 
(President) của Hội Phiên Dịch này với sự phụ tá của vị phó 
hội trưởng, giáo sư Sir Harold Bailey và tổng thư ký là ông 
R. E. Iggleden. Bà cũng từng giữ nhiều năm chức vụ phó hội 
trưởng Hội Phật Giáo (The Buddhist Society) được thành lập 
năm 1924 tại Luân Đôn và đặc biệt, bà đã phát tâm hỷ cúng 
500 Anh Kim để giúp Hội mua lô đất xây chùa Phật Giáo 
Luân Đôn (The London Buddhist Vihara) vào năm 1954. 


Khi được hỏi lý do tại sao bà thích tìm hiểu giáo lý đức 
Phật, I.B. Horner đã trả lời: 

*Tôi thích nghiên cứu Phát Giáo và thánh ngữ Pali vì bà 
ngoại tôi có một người bà con và người này là bạn của giáo 
sự 1' W. Rhys Davids và cô C.A. Foley (1858-1942), sau này 
trở thành vợ của ông ta. Lễ đám hỏi của ông bà Rhys Davids 
đã được tổ chức trong khu vườn ngôi nhà của người bà con 
đó. Tôi thường được nghe bà ngoại tôi và người bà con của 
bà trao đồi, thảo luận về Phật giáo. Lúc tôi 12 tuổi, nhiễu lần 
tôi có dịp học hỏi, tìn hiểu về giáo lý đức Phật với ông bà 
Rhys Davids, là những học giả uyên thâm về Phật giáo. Cho 
nên, có thể nói, tôi đã sinh ra "TÔI môi trường được thấm 
nhuân tư tưởng của Phật giáo”. 


Khi được hỏi rằng I. B. Homer có phải là Phật tử hay không, 
bà ta đã trả lòi: “Tôi cháp nhận phán lớn giáo lý của đức Phật". 
Năm 1923, lần đầu tiên bà Horner sang viếng thăm Tích 
Lan (Sri Lnaka). Sau đó bà thường lui tới quôc gia này đê 


I.B.HORNER ® 97 


thuyết giảng cho dân chúng Phật tử địa phương hiểu biết 
thêm về Phật Giáo. 


Năm 1850, bà thuyết trình tại Colombo, thủ đô Tích Lan, 
một bài giảng mang tựa đề: “7he Basic Position oƒ Sila" (Vị 
thể quan yếu của Luật Giới) và bài giảng này về sau đã được 
ấn hành, phô biến rộng rãi. 


Năm 1962, tại đại học Vidyodaya ở Tích Lan, bà đã thuyết 
trình một bài giảng đặc sắc khác nhan đề: “Some Aspects of 
Buddhism” (Vài Khía Cạnh của Phật Giáo). Bài khảo cứu 
này cũng được in lại và phát hành khắp nơi tại các quốc gia 
Tây Phương. 


Với khả năng tuyệt vời của bà Horner trong công tác ng- 
hiên cứu Phật Giáo, dịch thuật kinh tạng thánh ngữ Pali, đại 
học Tích Lan (University of Ceylon) ở Peradeniya đã cấp 
phát cho bà văn bằng Tiếng Sĩ Văn Chương Danh Dự (Hon- 
arary Degree of D. Litt.). 


Ngoài Tích Lan, bà Horner đã qua viếng thăm, nghiên 
cứu Phật Giáo tại các nước Á Châu khác như Ấn Độ và Miễn 
Điện. Bà cũng thường viết bài đăng ở nhiều tạp chí Phật Giáo 
Anh ngữ phát hành tại Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Anh 
Quốc và các nơi khác. 


Những Công Trình Đóng Góp Cho Nền Văn Học Phật 
Giáo Của Nữ Học Giả I. B. Horner 


Trên lãnh vực đóng góp cho nên văn học Phật Giáo có thể 
nói I. B. Horner là một nữ học giả đặc biệt khá thông minh, 
với một trí óc phi thường bà đã góp phần to lớn vào công cuộc 
nghiên cứu, dịch thuật kinh tạng Phật Giáo Nam Tông liên tục 
trong thời gian dài hơn 40 năm. Con người mà tuổi tác không 
làm suy giảm năng lực tinh thần. Với trí tuệ siêu phàm, bà Horn- 


98 ® CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


er có thể tìm thấy những lỗi nhỏ nhất trong một dịch bản kinh 
tiếng Pali, ngay cả một dấu phết, chấm phảy thiếu sót bà cũng 
tìm ra. Nữ học giả Horner, trong nhiều năm đã từng phụ trách 
làm công việc đọc bản thảo những tác phẩm của các văn sĩ cho 
một nhà xuất bản tại Luân Đôn (London). 


Bà còn nhận làm hội viên cho Ủy Ban Khảo Duyệt cuốn 
Tự Điển tiếng Pali (Critical Pali Dictionary) được ấn hành 
tại Đan Mạch (Denmark) do các nhà ngữ học Pali nổi tiếng 
trên thế giới như Trenckner và Dines Andersen chung soạn 
với nhiều học giả Pali khác. Bà cũng thường được các giáo 
sư Âu Mỹ tham khảo ý kiến về những điểm khó khăn trong 
khi nghiên cứu thánh ngữ Pali. Bà đã phụ giúp giáo sư Rhys 
Davids trong việc soạn thảo cuốn tự điển Pali-Anh (Pzii- 
English Dicfionary). Một học giả Pali, ông Robert Chalm- 
ers (1858-1938), vì ngưỡng mộ tài năng của I.B. Horner nên 
trước khi qua đời, đã hiến cúng toàn bộ thư viện kinh sách 
Pali của ông cho bà. 


Về phương diện trước tác, nữ học giả Horner đã viết nhiều 
sách Phật giáo nhằm giúp các độc giả Tây Phương hiểu biết sâu 
xa về giáo lý đức Phật. Năm 1930, bà cho ấn hành tác phâm đầu 
tiên: “Women Under Primitive Buddhism” (Hai Trò Nữ Giới 
trong Phật Giáo Nguyên Thì). Cuỗn sách trình bày những kiến 
thức rộng rãi và sinh động về vai trò của người phụ nữ trong xã 
hội Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 


Kế tiếp, cuốn “The Early Buddhist Theory of Man Per- 
fected” (Con Người Giác Ngộ Qua Lý Thuyết Phật Giáo 
Nguyên Thỉ) xuất bản năm 1936, đề cập đến lý tưởng của 
vị A La Hán. Trong mục điểm sách của tạp chí “Phật Giáo 
tại Anh Quốc” (Buddhism in England), bà Rhys Davids đã 
giới thiệu cuốn sách như “một công trình nghiên cứu lịch sử 


I.B.HORNER ® 99 


nghiêm chỉnh” (a careful historical study) và ca ngợi: “Tác 
giả (Horner), con người với công tác khảo cứu có kết quả, 
từng làm chủ biên và dịch thuật những kinh tạng Phát giáo 
tiếng Pali, đã công hiển một tác phẩm thực vô cùng hữu ích 
cho chúng fđ” (The author, who 1s also engaged 1n efficlent 
research as editor and translator of the Pali Texts, has with 
this volume placed us greatly 1n her debt). 


Tiếp theo, ấn hành năm 1948, cùng với Dr. Ananda 
Coomaraswamy, bà Horner đã viết tác phẩm: “7he Living 
T1houghfs oƒ Gotama The Buddha” (Những Tư Tưởng Linh 
Động của Đức Phật). Sau đó, năm 1954, bà cho ra đời dịch 
phẩm: “Ten Jataka Stories” (Mười Mẫu Chuyện Tiên Thân 
của Đức Phật) in đối chiêu song ngữ Anh-Pali. Cũng xuất 
bản trong năm 1954, bà Horner đã cùng chung soạn với Dĩ. 
Edward Conze (1904-1979) cuốn: “Buddhist Texts Through 
The Ages” (Kinh Điển Phật Giáo Qua Các Thời Đại). 


-_ Ngoài ra, bà Horner đã dày công phiên âm tiếng Pali theo 
mâu tự La Tĩnh (Romanized Pali) những kinh sách dưới đây: 


1933: Papancasudari, Tập 3; tái bản năm 1977. Đây là 
tập chú giải vê Trung Bộ Kinh (Maj/hima Nikaya) của ngài 
Phật Minh (Buddhaghosa), nhà đại luận sư ra đời tại miễn 
bắc Ấn Độ vào thê kỷ thứ 5 sau tây lịch. 

1937: Papancasùdari, Tập 4, tái bản năm 1977; tập chú 
giải của ngài Phật Minh vê Trung Bộ Kinh, thuộc Kinh Tạng. 

1938: Papanecasùdari, Tập 5Š, tái bản năm 1977; tập chú 
giải của ngài Phật Minh về Trung Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng. 

1946: Madhuratthavilasimi, tái bản năm 1979; tập chú giải 
của ngài Buddhadatta vê cuôn “Buddjhavamsa” (Phật Chủng 
Tính Kinh) hay “Lịch Sử đức Phật” thuộc Tiêu Bộ Kinh (K?wđ- 


100 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


daka Nikaya) trong Kinh Tạng. Buddhadatta là nhà luận sư Ân 
Độ, sinh cùng thời với ngài Buddhaghosa (Phật Minh). 

Bà Horner cũng dịch từ nguyên bản tiếng Pali ra Anh 
'Văn những bộ kinh, luật Phật Giáo dưới đây: 

1938: The Book of The Discipline (W?maya Paka: Luật Tạng), 
Tập 1, 5⁄avibhanga (Phân Biệt Kinh), tái bản năm 1962. 

1940: The Book of The Discipline (Luật Tạng), Tập 2, 
Suftavibhanga (Phân Biệt Kinh), tái bản năm 1982. 


1942: The Book of The Discipline (Luật Tạng), Tập 3, 
Suftavibhanga (Phân Biệt Kinh), tái bản năm 1969. 


1951: The Book of The Discipline (Luật Tạng), Tập 4, 
Mahàvaggsa (Đại Phâm), tái bản năm 1982. 

1952: The Book of The Discipline (Luật Tạng), Tập 5, 
Cullavagga (Tiêu Phâm), tái bản năm 1975. 

1966: The Book of The Discipline (Luật Tạng), Tập 6, 
Parivara (Luật Giới Tóm Lược). 

1954: The Middle Length SayIngs (Maj/hima Nihdya), 
Tập 1, Trung Bộ Kinh, thuộc Kinh Tạng (Sutta Pitaka), tái 
bản năm 1976. 

1957: The Middle Length SayIngs (Majjhima Nihàya), 
Tập 2, Trung Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng; tái bản năm 1975. 

1959: The Middle Length SayIngs (Majjhima Nihàya), 
Tập 3, Trung Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng, tái bản năm 1977. 

1963: Milinda*s Questlons (M/1ndapanha), Tập 1, Na 
Tiên Tỳ Kheo Kinh; tái bản năm 1969. 

1964: Milinda*s Questlons (M/1ndapanha), Tập 2, Na 
Tiên Tỳ Kheo Kinh; tái bản năm 1969. 


I.B.HORNER *® 101 


1974: Stories ofthe Mansions (Wimàna Waứih„), Thiên Cung 
Sự, hay “Những câu chuyện ở các cối Trời” trong Tiêu Bộ Kinh 
(Mimor Anthologles: Khuddaka Nikaya) thuộc Kinh Tạng. 

1975: Chronicle of Buddhas (Buddhavamsa), Phật Chủng 
Tính Kinh trong Tiêu Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng. 


1975: Basket of Conduct (Cariyd-P¡iaka), Sở Hạnh Tạng 
hay “Những mâu chuyện đức hạnh của Bồ Tái) trong Tiêu 
Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng. 

1978: Clarifier of the Sweet Meaning, tập chú giải về 
“Phật Chủng Tính Kinh” (Buaddhavamsa Commenfary). 


Bà I.B. Horner mắt tại Anh quốc năm 1981 hưởng thọ 
85 tuôi. 





-]16- 
CHRISTMAS HUMPHREYS 
(1901-1983) 


( ÔLoám Humphreys sinh ngày 15-2-I901 tại 
London (Anh quốc), con của ông Travers Hum- 
phreys và bà Zoe Marguerite Humphreys. Thân 

sinh và cả gia đình ông phần lớn đều hành nghề luật sư và 

Christmas Humphreys cũng vậy. Lúc nhỏ năm 1907 ông 

được gửi vào học chung với 150 em bé gái của một trường 

nữ mâu giáo gần nhà. Năm 1911 ông bắt đầu vào học trường 
tiêu học Ascham St. Vincents. Đây là một trường tư và sau 
này trở thành trường dự bị của Eastbourne College. Năm 

1916, ông rời Ascham đến học trường Malvern College vào 

lúc cuộc thế chiến thứ nhất (1914-1918) bùng nổ. 


104 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Năm I6 tuổi, ngày 01-10-1917 một chuyện buồn xảy đến 
khi ông hay tin người anh của ông bị tử thương vì một quả 
đạn trái phá nô tại trận chiên ở nước Bỉ (Châu Âu). 


Biến cô này là một khúc quanh trong cuộc đời, ảnh hưởng 
đến ý hướng tìm hiểu Phật Giáo của ông sau này. Sự ra đi 
vĩnh viễn của người anh thân yêu khiến ông bắt đầu nghĩ đến 
kiếp người thực mong manh, cuộc sống là vô thường và sau 
khi chết con người đi về đâu là những thắc mắc lớn lao hiện 
trong đầu mà ông ước mong muốn tìm câu giải đáp. Vào lúc 
ấy, Humphreys đang là một tín đồ Thiên Chúa ngoan đạo 
rất kính yêu Chúa Giê-Su. Nhưng Sau cái chết bất ngờ của 
người anh, ông tự hỏi phải chăng đó là ý muốn của đức Chúa 
Trời toàn năng. Humphreys không tin như vậy, ông đâm nghi 
ngờ những lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Từ đó, ông quyết 
tâm nghiên cứu các sách tôn giáo để tìm câu hỏi đáp. 

Tình cờ, một hôm ghé vào một tiệm sách trên đường 
Great Russell ở Luân Đôn (London), ông tìm thấy cuốn 
“Buddha and the Gospel of Buddhism” (Đức Phật và Triết 
Lý Phật Giáo) của tác giả Ananda Coomaraswamy, xuất bản 
năm 1916 tại Anh quốc. Đây là cuốn sách viết về giáo lý đức 
Phật và so sánh Phật Giáo với Bà La Môn và Thiên Chúa 
Giáo. Humphreys đã thích thú say sưa đọc tác phẩm Phật 
Giáo đầu tiên ông tìm thấy này. Từ đó về sau ông bắt đầu 
chú tâm nghiên cứu nhiều hơn về giáo pháp của đức Thế Tôn 
như tứ điệu đề, bát chánh đạo, vô ngã; đặc biệt ông thích nhất 
lịch sử truyền bá Phật Giáo không có chiến tranh hay sự kỳ 
thị ngược đãi, đàn áp bắt người khác phải theo tôn giáo của 
mình trước họng súng, lưỡi lê v.. v.. 


Năm 1919, Humphreys đến Cambridge, tại đây ông viếng 
thăm trụ sở của Hội Thông Thiên Học (Lodee oƒthe Theosophi- 


CHRISTMAS HUMPHREYS ® 105 


cal Sociefy). Thời gian này ông được đọc tác phẩm ““The Secret 
Doctrinne” (Giáo Pháp Huyền Bi) của bà. HE: Blavatsky (người 
Nga). Cuốn sách dã giúp ông hiểu rõ về các thuyết nhân quả, 
nghiệp báo, luân hồi của Phật Giáo. Tâm ông cảm thấy phần 
nào an lạc khi nghĩ rằng bởi do nghiệp nhân gây ra trong quá 
khứ mà hiện tại anh của ông đã phải nhận chịu cái quả như vậy 
và ông hy vọng sẽ được gặp lại anh của ông trong kiếp tương lai 
vì theo Phật Giáo chết không phải là hết mà thần thức con người 
sẽ luân hồi tái sinh trở lại. 

Tháng 4 năm 1923, cùng với vài người bạn, Humphreys 
thành lập tại Luân Đôn (London) cư xá thanh niên của Hội 
Thông Thiên Học (Youth Lodge oƒthe Theosophical Sociefy) 
làm nơi hội họp của giới trẻ ham thích nghiên cứu thông 
thiên học và Phật Giáo. Hè năm 1924, ông xây dựng trung 
tâm Phật giáo (Buddhist Centre) của Hội Thông Thiên Học 
và đổi sang Niệm Phật Đường (Buddhist Lodge) của hội này 
vào mùa thu năm ấy. Ngày 19 tháng 11 năm 1924, Hum- 
phreys được các Phật tử bầu làm hội trưởng, tổng thư ký là 
cô Aileen Faulkner (có biệt danh là Puck) và ông JinaraJada- 
sa, một Phật tử Tích Lan, giữ chức phó hội trưởng. 


Trong thời gian này, có nhiều học giả Phật tử đến giúp Hum- 
phreys. Họ là những thành viên cũ của “Hội Phật Giáo tại Anh 
quốc và Ái Nhĩ Lan” (Buddhist Society oƒ Great Britain and Ire- 
lanđ) thành lập năm 1907 nhưng ngừng hoạt động từ năm 1924. 
Đó là bà Rhys Davids, người mà ít lâu sau đã kế vị chồng giữ 
chức hội trưởng Hội Phiên Dịch Kinh Tạng Pall (The Pali Texf 
Sociefy) tại Luân Đôn và Dr. Ernest Rost là nhân vật đã giúp 
Đại Đức Ananda Metteyya năm 1908 từ Rangoon (Miễn Điện) 
truyền bá Phật Giáo vào Anh quốc v.. v.. Tin tức sinh hoạt của 
Niệm Phật Đường (B8uddhist Lodge) bẫy giờ được loan truyền 
đến nhiều quốc gia Phật Giáo trên thê giới. 


106 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Tháng 10 năm 1925 Hội cho ấn hành tờ “Niệm Phật 
Đường Nguyệt San” (The Buddhist Lodee Monthly Bullen- 
tin) gồm 24 trang. Sau khi phát hành được sáu số, tờ báo 
này đổi thành tập san “Phật Giáo Anh Quốc” (8uddhism in 
England). Tháng 12 năm 1927, Humphreys làm lễ thành hôn 
với Puck (cô Aileen Faulkner) và kê từ đó, cả hai cùng chung 
tham gia tích cực đóng góp cho Phật sự địa phương. Gần 20 
năm qua, ông bà Humphreys đã phát tâm dùng căn nhà đang 
ở để làm trụ sở sinh hoạt của Niệm Phật Đường này. Năm 
1943, Humphreys mua được một cơ sở gồm có nhiều phòng 
xây cất từ thế kỷ 18 tọa lạc trên đường Great Russell gần 
Viện Bảo Tàng (British Museum) và ông ta đã dời trụ sở cũ 
về địa điểm mới. Từ đó, Niệm Phật Đường (Buddhist Lodge) 
đổi thành Hội Phật Giáo (The Buddhist Society) và tờ “Phật 
Giáo Anh Quốc” (Buddhism in England) cải đổi thành tạp 
chí “Trung Đạo” (7he Middle Way) với cái bìa mới do Puck 
trình bày, ấn hành 3 tháng một lần và tiếp tục ra đều đặn cho 
đến ngày nay. 


Sau khi cuộc thế chiến thứ hai (1939-1945) chấm dứt, 
quân đội Nhật đầu hàng phe đồng minh, tháng 01 năm 1946 
Humphreys được mời tháp tùng trong phái đoàn luật sư của 
Anh quốc sang Nhật đề tham dự phiên tòa án quốc tế xét xử 
các tội phạm chiến tranh. Chuyến đi này giúp ông có địp 
tìm hiểu nghiên cứu sự phát triển Phật Giáo tại Nhật và các 
quốc gia Á Châu, đồng thời ông cũng trình bày cho thế giới 
biết về sinh hoạt Phật Giáo tại Anh quốc và Châu Âu. Hum- 
phreys mang theo tập sách nhỏ “The Twelve Principles of 
Buddhism” (Mười Hai Nguyên Tắc Sống Hòa Hợp giữa các 
Tông Phải Phật Giáo) do chính ông soạn thảo và đã được 
hội Phật Giáo tại Luân Đôn chấp thuận trong kỳ đại hội năm 
trước đó. 


CHRISTMAS HUMPHREYS ® 107 


Một tháng sau khi tới Nhật, Humphreys đến gặp thiền sư 
Dr. D. T. Suzuki tại chùa Đan Giác (Engaku7i) ở Kamakura 
và đưa cho ông ta đọc tập “Mười Hai Nguyên Tắc”. Dr. Su- 
zuki liền dịch tài liệu đó ra tiếng Nhật và gửi đi phổ biến 
khắp các chùa tại Nhật. Sau đó, các tiểu ban gồm chư Tăng 
Nhật Bản được thành lập ở Tokyo và Kyoto để nghiên cứu 
về bản “Mười Hai Nguyên Tắc” nói trên. Ngày 22-06-1946 
tại hội trường chùa Tây Bốn Nguyện (Nishi-Hong-wanji) 
ở Kyoto, 32 đại biểu đại diện cho 17 tông phái Phật Giáo 
khắp nước Nhật sau khi thảo luận, toàn thê đã nhất trí thông 
qua và chấp thuận bản “Mười Hai Nguyên Tắc” của Hum- 
phreys, và đây là một thành công to lớn mà ông đã gặt hái 
được trong chuyến đi qua thăm Nhật lần đầu tiên này. Vào 
ngày thứ hai tuần kế tiếp, Humphreys được mời nói chuyện 
ở đại học Otani về “Phật Giáo tại Anh Quốc” (Buddhism in 
England) qua sự thông dịch của Dr. Suzuki. Vài tuần sau, 
trước đại hội gồm nững nhà lãnh đạo, thiền sư và viện chủ 
các chùa thuộc phái thiền Lâm Tế (#¿nzz¡) khắp nước Nhật, 
Humphreys thuyết trình một tiếng đồng hồ về đề tài “Phật 
Giáo Táy Phương và Khả Năng Đóng Góp của Phật Giáo 
cho Tương Lai Nhán Loại” (Buddhism 1n the West and the 
Potential Place of Buddhism 1n the Future of Mankind). Bài 
giảng của Humphreys rất hấp dẫn và được hàng nghìn thính 
giả hoan nghĩnh nhiệt liệt. 


Tháng 9 năm 1946 trên đường về Anh quốc, Humphreys 
viêng Thái Lan một tuần lễ và đệ trình bản “Mười Hai 
Nguyên Tắc” lên cho Vua Sải (Tăng Thống) duyệt xét trong 
đại hội gồm các nhà lãnh đạo Tăng Già Thái Lan tại chùa 
Bovornives ở Bangkok. Sau khi thảo luận nó được toàn thể 
đại hội chấp thuận. Tuy nhiên, tại Miễn Điện, Ấn Độ và Tích 
Lan bản “Mười Hai Nguyên Tắc” của Humphreys không 


108 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


được Hội Đồng Tăng Già các quốc gia đó chấp nhận liền mà 
một vài nơi họ cho biết là sẽ nghiên cứu và trả lời sau. Năm 
1956, Humphreys hướng dẫn một phái đoàn đại diện Hội 
Phật Giáo tại Anh qua tham dự đại hội Phật Giáo Liên Hữu 
Thế Giới (7he World Fellowship oƒ Buddhisis) lần thứ tư tô 
chức tại Kathmandu (Nepal) và sau đó sang Delhi (Ấn Ðộ) 
tham dự lễ kỷ niệm 2500 năm đức Phật Thành Đạo (uđdha 
Jayamri) do lời mời của chính phủ Ấn Độ. 


Năm 1959, Trung Quốc vào Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt 
Ma (Dalai Lama) cùng với 75.000 chư Tăng và dân chúng 
Tây Tạng sang tỊ nạn tại Ấn Độ, Nepal và Sikkim. Ít lâu 
sau, Humphreys cùng với các vị Lạt Ma đứng ra thành lập 
Hội Phật Giáo Tây Tạng (Tibet SocIety) tại Luân Đôn (Anh 
Quốc). Năm 1961, đức Đạt Lai Lạt Ma gửi thư yêu cầu Hum- 
phreys giúp đỡ. Năm 1962, Humphreys với tư cách phó hội 
trưởng Hội Phật Giáo Tây Tạng và hội trưởng Hội Phật Giáo 
tại Anh sang New Delhi (Ấn Ðộ) viếng thăm Dr. Radhakrish- 
nan, đương kim tổng thống Ân Độ, nhờ ông cho biết ý kiến 
về lời yêu cầu của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhân dịp này Hum- 
phreys đã đến thăm các trại tị nạn của dân chúng Tây Tạng 
tại Án Độ và Sikkim. 

Năm 1972, nữ tiến sĩ Irmgard Schloegl, sau 12 năm tu 
học tại một ngôi chùa thiền Lâm Tế ở Tokyo (Nhật Bản) trở 
về Luân Đôn (London), Humphryes đã khuyên khích giúp 
đỡ bà ta mở lớp thiền hướng dẫn cho các hội viên của Hội 
Phật Giáo Anh Quốc. Năm 1975, Puck (vợ của Humphreys) 
qua đời và tám năm sau (1983), Humphreys cũng theo vợ, từ 
giã cõi trần, hưởng thọ 82 tuổi. 


Sự vĩnh viễn ra đi của nhà Phật Học Humphreys là một 
mât mát to lớn không riêng cho Hội Phật Giáo tại Luân Đôn 


CHRISTMAS HUMPHREYS ® 109 


mà còn chung cho nên Phật Giáo tại Anh Quốc. Dưới đây là 
cảm nghĩ của một sô nhân vật Phật Giáo tên tuôi đã bày tỏ 
sự tiệc thương sau khi nghe tin học giả Humphryes từ trân. 


Lama Anagarika Govinda đã phát biểu: “Đạo hữu Hum- 
phreys là một trong những người đâu tiên truyền bá Phật 
Giáo ở thể giới Tây Phương và không ai thực hiện Phật sự 
này có kết quả và thành công hơn người bạn đạo đã qua đời 
của chúng ta. Bởi nhờ công đức của ông mà ngôi nhà Phật 
Giáo đã được xây dựng ở thế giới dùng ngôn ngữ tiếng Anh. 
Tôi rất tiếc đạo hữu Humphreys đã từ giã cõi đời, nhưng 
tôi hy vọng tắm gương sáng của ông sẽ khích lệ cho những 
người còn sống tham gia tích cực phục vụ cho lý trởng Phật 
Giáo” (Mr. Humphreys was one of the first people to propa- 
gate Buddhism In the Western World and nobody dedicated 
himself to this task more thoroughtly and succcessfully than 
our departed friend. It was mainly due to him that Buddhism 
has found a home 1n the English speaking world. I deeply 
repret his passing away but I hope that his example will in- 
spire all those whom he leaves behind with a new zeal for the 
1deals of Buddhism). 


Thượng Tọa Sumedho đã bày tỏ: “Đạo hữu Humphreys 
là một nhân vật rất nồi tiếng... Tôi nghe danh ông ta từ lâu 
trước khi tôi đến Anh Quốc. Những tác phẩm của ông thường 
được liệt kê trong thư mục cùng với thiên sự D. T' Suzuki, Dr. 
Edward Conze và nhiều văn nhân, học giả cũng như các nhà 
thông bác khác về Phật Giáo” (Mr. Christmas Humphreys 
was a very famous man... I[ had heard of him long before I 
came to England. His books were always listed 1n bibliog- 
raphies along with D. T. Suzuki, Dr. Edward Conze and the 
øreat galaxy of writers, scholars and experts on Buddhism)). 


110 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Nữ học giả Imrgard Schloegl viết: “Nền luôn luôn ngay 
thẳng, thành thật, đó là châm ngôn của gia đình đạo hữu 
Christmas Humphreys và chính ông ta đã thể hiện đức tỉnh 
đó. Đạo hữu đem lòng thương yêu, giúp đỡ mọi người vì ông 
nghĩ rằng tất cả nhân loại đều là anh em... Đạo hữu biết 
quên mình, hy sinh cho kẻ khác, và với lòng từ bỉ hiểm có 
này của ông, đã cảm hóa hướng dẫn nhiều người quay về 
với Phật Giáo. Ông không bao giờ biết nói xấu ai. Thử hỏi 
có bao nhiêu người làm được nhự thế? Cho nên đạo hữu 
Humphreys thực sự là một con người cao cả. Ông qua đời 
là sự mắt mát to lớn đối với chúng ta, và chúng ta cũng khó 
mà quên ơn của ông. Cầu mong lòng thương nhớ và sự biết 
ơn của mọi Phật tử đối với đạo hữu Christmas Humphreys 
sẽ còn giữ mãi nơi tâm hôn chúng ta. Tưởng nhớ ông, mong 
rằng chúng ta hãy tiếp tục hành trì, đi theo con đường Phật 
dạy vì lợi ích của mọi chúng sanh”. 

Những Đóng Góp Của Christmas Humphreys Cho Nền 
Văn Hóa Phật Giáo. 

Christmas Humphreys là bút giả của hơn 20 cuốn sách 
Phật Giáo. Dưới đây là một số tác phẩm chính: 

1. What is Buddhism? (Phật Giáo Là Gì2), xuất bản năm 
1928. 

2. Concentraton and Meditation (Sự Tập Trung Tư 
Tưởng và Thiên Định), xuất bản năm 1935. 


3. Studies in the Middle Way (Nghiên Cứu về Trung 
Đạo), ân hành năm 1940. 


4. Karma and Rebirth (Nghiệp Báo và Luân Hồi), xuất 
bản năm 1943. 


5. Zen Buddhism (Tiển Phật Giáo), xuất bản năm 1949. 


CHRISTMAS HUMPHREYS ® 111 


6. Budddhism (Phật Giáo), xuất bản năm 1951. Tác 
phâm này đên nay đã phát hành hơn l triệu cuôn. 


7. The Way of Action (Con Đường Thực Hành), xuất bản 
năm 1960. 


§. Zen Comes West (Thiền Đến Tây Phương), ấn hành 
năm 1960. 


9. The Wisdom of Buddhism (Trí Tuệ của Phật Giáo), 
xuất bản năm 1960. 


10. A Popular Dictionary of Buddhism (7z Điển Phật 
Giáo Phô Thông), ần hành năm 1963. 





Ï”- 
DR. EDWARD CONZE 


(1904-1979) 


(Anh Quốc), con của ông lãnh sự Đức quốc và 
cháu nội của ông Gottfied Conze (1831-1916) 
theo đạo Thiên Chúa. Sau một năm ruỡi ra chào đời tại nước 
Anh, sau đó E. Conze được mang về Đức để chăm sóc nuôi 
dưỡng. Thời niên thiếu, ông theo học tại các trường tiểu học, 
trung học ở Volksschule cũng như Gymnasium và luôn luôn 
đứng đầu lớp. Đặc biệt ông có khiếu về ngôn ngữ học, biết 
được 14 thứ tiếng khi ông chỉ mới 24 tuổi. 
Năm 1914 khi thân sinh E. Conze sang tham dự chiến 
trận tại Nga trong cuộc thế chiến thứ nhất với cấp bậc đại úy 
pháo binh, E. Conze được gửi vào học trường công lập của 


S ngày 18-03-1904 tại Forest HIl, Luân Đôn 


114 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Dr. Herman LIetz (1868-1919) tại Harz và Thuringia (miền 
đông nước Đức). Trong thời gian này ông có dịp học tiếng 
Anh và dự tính tương lai lớn lên sẽ trở vê Anh quôc. 


Thời gian sống ở Đức ông không cảm thấy thoải mái lắm 
vì bấy giờ nhà cầm quyền xứ này đang theo đuôi chủ nghĩa 
quân phiệt phát xít, khắp nơi đây lính tráng ồn ào. Bản tính 
ông không thích sát sanh hại vật hay nhìn thấy cảnh chiến 
tranh giết chóc, còn thân phụ của ông lại thích săn bắn và 
muốn tập luyện hướng dẫn ông đi vào con đường tạo nghiệp 
sát này. Một hôm cả hai cha con vào rừng gặp thấy một con 
nai, thân phụ đưa súng bảo ông nhằm bắn, nhưng ông lấy 
súng bắn lên trời và con nai chạy thoát. Thấy vậy, thân sinh 
ông rất bực mình. 


Năm 13 tuổi, E. Conze bắt đầu kết duyên với Phật Giáo 
nhờ đọc được trong tủ sách của thân phụ ông một bản dịch 
tiếng Đức tác phẩm “Gleanings in Buddha Fields” (Những 
Kiến Thức về Phật Giáo) của Lafcadio Hearn. Sau này, E. 
Conze vào học luật ở đại học Tuebingen (Tây Đức) rồi đồi 
sang học ngôn ngữ học tại đại học Heidelberg, ở đây ông có 
dịp nghiên cứu thêm về Phật Giáo nhất là thiền Nhật Bản và 
luận A Tỳ Đạt Ma (Abhidhamma). 


Kế tiếp, E. Conze di chuyền đến Colgne (tức Koln), tại 
đây có phân khoa triết nổi tiếng nước Đức. Ngày 28-07- 
1928, ông tốt nghiệp tiến sĩ Triết Học (Ph.D) với luận án: 
“The Concept of Metaphysics In Francisco Suarez (1548- 
1617)” (Quan Niệm Siêu Hình Học của Triết Gia Tây Ban 
Nha F' Suarez) mà về sau nó được nhà xuất bản Felix Meiner 
ấn hành tại Leipzig (Đông Đức). Từ Cologne ông lại dời đến 
Bomn để học tiếng Phạn (Sanskrit) với giáo sư Walten Ruben. 


Vào những năm từ 1928 đến 1932, E. Conze đã dành 


DR. EDWARD CONZE ® 115 


hết thì giờ để viết tác phẩm: “The Principle of Contradic- 
tion” (Nguyên Tắc của sự Mâu Thuần) mà nó được xuất bản 
vài năm sau đó. Ngày 15-06-1933, vì chán ghét nước Đức, 
ông trở lại Anh quốc vào lúc trong túi chỉ còn 4 Anh kim. 
Mặc dù mang thông hành của chính phủ Anh (ông đã xin tái 
nhập quốc tịch Anh từ năm 1924) nhưng E. Conze vẫn gặp 
khó khăn như mọi người Đức khác đang sống tại đây vì dân 
chúng Anh bấy giờ không có cảm tình với những người Đức 
theo chủ nghĩa quân phiệt. Thời gian đầu ông vắt vả phải đi 
kiếm sống bằng nghề dạy tiếng Đức. Sau này nhờ sự tận tình 
giúp đỡ của cô học trò Ellen Wilkinson (1891-1947) và giáo 
sư R. H. Tawney, ông vào làm việc ở ban dạy bồ túc cho sinh 
viên của đại học Luân Đôn (London). 


Sau đó, E. Conze bắt đầu trở lại chú tâm nghiên cứu Phật 
Giáo nhờ đọc các sách Phật học của thiền sư Nhật D. T. Su- 
zukI, học giả Har Dayal và bác sĩ Graham Howe, nhà tâm lý 
học mà ông gặp ở Hội Phật Giáo (The Buddhist SocIety) tại 
Luân Đôn. Nhân dịp này ông cũng được quen biết với đạo 
hữu Christmas Humphreys bấy giờ là hội trưởng của Hội. 
Tháng 01 năm 1952, E. Conze dọn đến ở nhà số 9 đường 
Ladbroke Square tại Luân Đôn. Trong thời gian này ông bắt 
đầu tham gia giúp Hội Phật Giáo, nhận giữ chức Phó Hội 
Trưởng do lời mời của đạo hữu Christmas Humphreys và 
thường viết bài cho tạp chí “The Middle Way” (Trung Đạo), 
tiếng nói chính thức của Hội. 

Năm 1954, E. Conze nhận dạy môn triết học (chương 
trình ba năm) tại trường đại học ở Halborn, Anh quốc. Vào 
những năm 1963-1964, giáo sư Richard Robinson, khoa 
trưởng phân khoa Ấn Độ Học (Indian Department) tại đại 
học Wisconsin, Madison (Hoa Kỳ) mời ông qua làm giáo sư 
đặc biệt phụ trách dạy lớp học gồm có 19 sinh viên tiến sĩ 


116 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Phật Học. Ngày 15 tháng 6 năm 1968 từ Seattle (Hoa Kỳ) ông 
vượt biên giới đến Vancouver, tỉnh British Columbia, Gia Nã 
Đại (Canada). Sau đó ông tới thăm giáo sư Spellman tại đại học 
Windsor, Ontario (Canada) rồi tiếp viếng đại học Toronto, và từ 
đây ông đáp máy bay trở lại Luân Đôn (Anh quốc). 


Mùa thu năm 1969, do lời mời của giáo sư Hamn, E. 
Conze đến Bomn (Đức quốc). Nhân địp này ông ghé thăm 
nhà Phật Học trứ danh E.Lamotte (1903-1983) tại LouvaIn, 
nước Bỉ (Belgium). Qua năm 1970, E. Conze bị bệnh thoát 
tràng (hernia) phải vào nằm giải phẫu tại bệnh viện St. Jo- 
hannes ở Bonn (Đức) và nghỉ tỉnh dưỡng mắt 9 tháng. Sau 
khi bình phục, ông trở sang Berkeley, California (Hoa Kỳ) 
trên chuyến tàu thủy “Oriana”. Nhờ sự giúp đỡ của trung tâm 
Thiền tại San Francisco, ông lưu lại làm giáo sự dạy ở phân 
khoa nghiên cứu tôn giáo (Department of Religlous Studies) 
đại học Berkeley từ tháng 12 năm 1972 đến tháng 4 năm 
1973, E. Conze trở về Anh quốc bằng tàu thủy và sống tại 
đây cho đến ngày ông qua đời vào năm 1979. 


Những Đóng Góp Cho Nền Văn Hóa Phật Giáo Của Dr. 
Edward Conze 


Có thể nói E. Conze là một trong những học giả Tây 
Phương đã trước tác, dịch thuật nhiều kinh sách Phật Giáo 
đại thừa, đặc biệt ông chuyên nghiên cứu về kinh Đại Bát 
Nhã. Dưới đây là một số kinh sách căn bản do ông trước tác, 
dịch thuật: 


1. Buddhism, Its Essence and Development (Tĩnh Hoa và 
Sự Phát Triển của Phật Giáo), xuất bản lần đầu tiên tại Ox- 
ford (Anh quốc) năm 1951, đã tái bản vào những năm 1953, 
1957, 1962 và được dịch ra tiếng Pháp (năm 1952), Đức ngữ 
(1953), tiếng Ý (1955), Hòa Lan (1971), Nhật (1975), Tây 


DR. EDWARD CONZE ® 117 


Ban Nha (1978 và Việt ngữ do giáo sư Nguyễn Hữu Hiệu 
dịch, Viện Đại Học Vạn Hạnh xuât bản tại Sài Gòn 1969. 


2. Buddhist Texts Through The Ages (Kinh Điển Phật 
Giáo qua các Thời Đại) chung soạn với các học giả: bà L.B. 
Horner; ông D.L. Snellgrove và A. Waley, xuất bản tại Luân 
Đôn năm 1954; tái bản tại Hoa Kỳ năm 1964, được dịch ra 
Đức ngữ năm 1957. 


3. Selected SayIngs From The Perfection of Wisdom 
(Trích Dịch Kinh Đại Bát Nhã), xuât bản tại London (Anh 
quôc) năm 1955, tái bản năm 1968, 1975. 


4. Buddhist Meditations (Thiền Định Phật Giáo), xuất 
bản tại London năm 1956, tái bản năm 1959, 1968 và 1972; 
được dịch ra tiếng Ý “Meditazione Buddhista” ấn hành tại 
Rome năm 1977. 


5. VajJracchedika-PraJnaparamita: Ed. and Transl. with In- 
troduction and Glossary (Kữn Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa 
Kinh: Dịch Giải với Lời Giới Thiệu và Bản Kê các Thuật Ngữ), 
ấn hành tại Rome (nước Ý) năm 1957, tái bản năm 1974. 

6. Buddhist Wisdom Books: The Diamond Sutra, The 
Heart Sutra (Những Bản Kinh Trí Tuệ của Phật Giáo: Kinh 
Kim Cang, Kinh Bát Nhà), xuất bản tại London năm 1958: 
tái bản năm 1966, 1970, 1972, 1975; dịch ra tiếng Ý, ấn hành 
tại Rome năm 1976. 


7. Astasahasrika PraJnaparamita: Transl. The Perfection 
of Wisdom In Eight Thousand Slokas (Kinh Đại Bát Nhã với 
8.000 Bài Kệ), xuất bản tại Calcutta (Ấn Độ) năm 1958, tái 
bản năm 1970. 


§. Buddhist Scriptures (Kinh Điển Phật Giáo) xuất bản 
năm 1959, tái bản năm 1960, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973 


118 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUÓC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


và 1975; đã dịch ra tiếng Ý “Scriture Buddhiste” ấn hành tại 
Rome năm 1973. 


9. The PraJ na paramita LIterature (Văn Học Bát Nhã) 
xuât bản năm 1960, tái bản tại Tokyo (Nhật Bản) năm 1978. 


10. A Short History of Buddhism (Lược Sử Phật Giáo) 
xuât bản tại Bombay (An Độ) năm 1960, tái bản tại London 
năm 1979, 


` Si, Buddhist Thought In India (Tư Tưởng Phật Giáo tại 
An Độ) xuât bản tại London (Anh quôc) và Ann Arbor (Hoa 
Kỳ) năm 1962. 


12. Materials for a Dictionary of the Prajnaparamita Litera- 
ture (Những Tài Liệu cho cuôn Tự Điện về kinh Đại Bát Nhà), 
xuât bản tại Tokyo (Nhật Bản) năm 1967, tái bản năm 1973. 


13. Thirty Years of Buddhist Studles (Ba Mươi Năm Ng- 
hiên Cứu Phật Giáo), xuât bản tại Oxford (Anh quôc) và 
South Carolina (Hoa Kỳ) năm 1968. 


14. Further Buddhist Studies (Khảo Cứu về Phật Giáo), 
xuât bản tại Oxford (Anh Quôc) năm 1975. 


15. Buddhist Studies (Wghiên Cứu Phật Học) xuất bản tại 
San Francisco (Hoa Kỳ) năm 1977. 


Dr. Edward Conze mất ngày § tháng 10 năm 1979 tại 
Sherborne (Anh quốc), hưởng thọ 75 tuổi. Sự ra đi vĩnh viễn 
của giáo sư như nhà Phật Học Christmas Humphreys, nguyên 
hội trưởng Hội Phật Giáo tại Luân Đôn (London) bấy giờ đã 
phát biểu: “Phật Giáo Tây Phương và riêng hội Phật Giáo 
ở đây thực sự đã mắt đi một trong những học giả Phật Giáo 
xuất sắc nhất của thời đại ngày nay; một người với kiến thức 
sâu rộng, quãng bác và là một Phật tử chân thành hiếm có 


DR. EDWARD CONZE ® 119 


trong số những người bạn đạo của ông ta” (With the death 
of Dr. Edward Conze Buddhism 1n the West and the Bud- 
đhist SocIety 1n particular has lost one of his finest scholars 
of modern times: a man of profound learning, complete 1n- 
tergrity and - rare among hIs brethren - an avowed Buddhsst). 


Còn giáo sư Ninian Smart đã viết: “E. Conze là một học 
giả Phật Giáo lỗi lạc nhất tại Anh quốc và rất nổi tiếng đổi 
với thể giới Tây Phương. Lý đo bởi ông ta đã mang đến cho 
một số người ở các quốc gia Châu Âu sự hiểu biết về Phật 
Giáo đại thừa, đặc biệt là tư tưởng thâm huyền của kinh 
Bát Nhã. Anh quốc từ lâu đã có những học giả uyên bác về 
truyền thống Phật Giáo Nam Tông (Nguyên Thi) như Rhys 
David và l.B. Horner; giờ đây Edward Conze đã đóng góp 
thêm vào xứ nảy tỉnh hoa của nên Phật giáo đại thừa, thật là 
một điều vô cùng quỷ báu”. 





-18- 
NANAMOLI THERA 
(1905-1960) 


ại Đức Nanamoli, có tục danh là Osbert Moore, 
†)-› tại Anh Quốc ngày 25-6-1905, tốt nghiệp học 
vấn ở trường Exeter College, Oxford, Vào lúc xảy 
ra cuộc thế chiến thứ hai (1939-1945), Moore phục vụ trong 
quân đội hoàng gia Anh Quốc đóng tại Ý Đại Lợi (Italy). Lúc 
ấy, ông được gặp, kết bạn thân với Harold Musson, cũng làm 
việc trong quân đội. Cả hai bắt đầu ham thích, tìm hiểu Phật 
Giáo, sau khi đọc được tác phẩm *Doftrina Del Risveglio” viết 
bằng tiếng Ý nói về đạo Phật của Julius Evola. 


Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, Moore trở về Anh 
Quôc làm việc tại đài phát thanh B.B.C và sông chung nhà 


122 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


với người bạn cũ trong thời chiến là Musson. Tại đây, cả hai 
người đã hợp tác cùng dịch tác phâm Phật Giáo băng tiếng Ý 
nói trên ra Anh văn mang tựa đề là “The Doctrine of Awak- 
ening” (Giáo Pháp của sự Tĩnh Thức). 


Năm 1949, vì muốn tìm hiêu nghiên cứu thêm Phật Pháp, 
Moore và Musson cùng rủ nhau qua viếng thăm Tích Lan 
(Ceylon). Tại đây, họ may mắn được gặp và có dịp học hỏi 
giáo lý với Thượng Tọa Nyanatiloka (1878-1957), vị tăng 
người Đức ở Island Hermitage, Dodanduwa, miền nam Tích 
Lan và Thượng Tọa Pelane VajJiranama tại chùa VaJirarama, 
Colombo. Cũng trong năm 1949, Moore xin xuất gia, thọ 
giới Sa DI với T.T. Nyanatiloka và năm sau 1950, thọ đại giới 
(tỳ kheo) tại chùa Vajirarama, với pháp hiệu là Nanamoll. 


Năm 49 tuổi, Đại Đức chuyên học hỏi tiếng Pali, Tích 
Lan (Sinhalese) và Miễn Điện (Burmese); và chỉ trong một 
thời gian ngắn, ngài đã thông thạo các ngôn ngữ này. Từ đó, 
Đ.Đ. Nanamoli bắt đầu nghiên cứu Phật Pháp; và trong vài 
năm sau, trở thành một học giả thông bác về tiếng Pali. Về 
phương diện tu hành, đại đức là một nhà sư đạo hạnh, sống 
xa lìa mọi lợi danh trần tục. Từ ngày xuất gia đến lúc viên 
tịch, trong suốt thời gian I1 năm, lúc nào ngài cũng chỉ quấn 
mặc một chiếc y vàng đơn giản và luôn luôn đi chân không, 
ít khi người ta thấy đại đức mang giày, dép. 

Những Đóng Góp Của Đại Đức Nanamoli Cho Nền Văn 
Học Phật Giáo Tại Tây Phương 

Dưới đây là những bản kinh Đại Đức Nanamoli đã dịch 
từ thánh ngữ Pali ra Anh văn: 

- 1960: Minor Readings (KJuddaka Pathas), Tiêu Tụng 
hay “Những bài Kinh Ngắn” trong Tiểu bộ Kinh (Khuddaka 
Nikaya) thuộc Kinh Tạng: tái bản năm 1978. 


NANAMOLI THERA ® 123 


- 1960: The Path of Purification (V?sudadhimagga), Thanh 
Tịnh Đạo của nhà đại luận sư người Ấn Buddhaghosa (Phật 
Minh) viết không lâu sau khi ngài sang Tích Lan hoằng pháp 
vào năm 430 sau tây lịch. 


- 1962: The Guide (Neffippakarana), tái bản năm 1977. 
Tập sách hướng dẫn, giải thích về các kinh tạng (Pakas) 
mà theo truyền thuyết là do ngài Mahà Kaccàyana (Ma Ha 
Ca Chiên Diên), một trong các đệ tử lớn của đức Phật thuyết 
ra. Nhưng các học giả Tây Phương lại bảo rằng có thê cuốn 
này được viết ra vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhất tây lịch, chứ 
không phải của ngài Mahà Kaccàyana. 


- 1964: PItaka Disclosure (Pefakopadesa), tải bản năm 1979: 
Cuốn sách chỉ dẫn, giới thiệu về các bài kinh Phật Giáo, cũng 
của ngài Mahà Kaccàyana. Nhưng có thuyết cho rằng tác phẩm 
này được viết ra vào khoảng trước thế kỷ thứ 3 sau tây lịch. 


- 1982: The Path of Discrimination (Parisambhidàmag- 
ga), Vô Ngại Giải Đạo, tập luận lý phân tích, trong Tiểu Bộ 
Kinh thuộc Kinh Tạng. 


Ngoài ra, Ð.Ð. Nanamoli còn dịch từ Pali ra Anh văn rất 
nhiều bài kinh trong Trung Bộ Kinh (M4ÿ/hima Nikaya) và 
Tương Ưng Bộ Kinh (Sưmyuứa Nikaya) thuộc Kinh Tạng. Đại 
Đức Nanamoli cũng là bút giả tác phẩm “The Life of Buddha” 
(Cuộc đời đức Phật), xuất bản đầu tiên vào năm 1972, được tái 
bản lần thứ nhì năm 1978 và lần thứ ba năm 1984. 


Rất tiếc Nanamoli đã viên tịch bất ngờ vì bịnh tim vào 
ngày 8 tháng 3 năm 1960 tại ngôi làng yên tĩnh 'Veheragama 
gần Maho ở Tích Lan, hưởng thọ chưa đầy 55 tuổi. 


_ SỰ vĩnh viễn ra đi đột ngột của Đại Đức Nanamoli đã 
đề lại nhiêu tiêc thương cho sô đông Phật tử Tây Phương trí 
thức lẫn bình dân khắp nơi trên thế giới. 





-19- 
FRANCIS ST0RY 


(1910-1971) 


đa, sinh ngày 3 tháng § năm 1910 tại Croyden, Sur- 
rey, Anh Quốc. Lúc nhỏ, ông học tại Manor House 
School ở Clapham và sau tại Đại Học Luân Đôn (London Um- 
versity). Ban đầu, ông ghi danh học trường thuốc, nhưng rồi 
lại bỏ đổi qua học nhãn khoa. Sau này, nhờ học môn tôn giáo 
đối chiếu (Comparative Religions), ông hiểu biết Phật Pháp, và 
chính thức trở thành Phật tử năm ông 16 tuổi. Năm 1933, ông 
lập gia đình. 
Khi thể chiến thứ hai (1939-1945) bùng nỗ, ông gia nhập 
ngành quân y trong quân đội hoàng gia Anh Quốc và phục 
vụ tại Ấn Độ. 


-° Story, có pháp hiệu là Anagarika Sugatanan- 


126 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Trong thời gian này, ông được dịp viêng thăm vườn Lộc 
Uyên (Sarnath), nơi đức Phật thuyết pháp đầu tiên, và tại đây 
ông đã liên lạc, trở thành hội viên, tham gia hoạt động với 
Hội Ma Ha Bồ Đề (Maha Bodhi Society). 


Do tiếp xúc, chứng kiến hằng ngày nỗi khổ đau của con 
người trong thời kỳ chiến tranh, ông muốn tự mình tìm ra 
con đường giải thoát cho chính bản thân cũng như góp phần 
làm vơi bớt nỗi đau khổ của kiếp nhân sinh. Do đó, ông bắt 
đầu chú tâm học hỏi, nghiên cứu, thực hành giáo lý đức Phật, 
và phát nguyện tương lai sẽ nỗ lực đi hoằng truyền chánh 
pháp của đức Thế Tôn. 


Thời gian đang còn phục vụ trong quân đội tại Ấn Độ, 
ông gặp phải biến có rất đau buồn khi được tin vợ ông qua 
đời tại Anh Quốc. Ông trở về nước thu xếp việc gia đình, và 
dự tính dành hết cuộc đời mình sau khi vợ mất, cho công việc 
phụng sự Phật Giáo. Trong thời gian lưu lại Anh Quốc một 
năm, ông thường đến thuyết giảng giáo lý tại Hội Phật Giáo 
(The Buddhist SocIety) Luân Đôn. 


Năm 1958, ông trở qua Ấn Độ tham gia hoạt động với 
Hội Ma Ha Bồ Đề ở Sarnath (Lộc Uyền). Ông phát tâm 
thọ giới, tập sống hạnh người xuất gia (không nhà cửa) với 
Thượng Tọa M. Sangharatana tại chùa Đại Giác (Maha Bo- 
dh¡) ở Bồ Đề Đạo Tràng (Buddha Gaya), nơi đức Phật thành 
Đạo; và được đặt pháp hiệu là Anagarika Šugatananda. Thọ 
giới xong, ông tiếp tục lưu lại sống tại Lộc Uyền hơn một 
năm nữa đề nghiên cứu Phật Pháp, tu thiền và dạy Anh văn 
cho chư Tăng, giảng sư của hội Ma Ha Bồ Đề. 


Sau đó, vì khí hậu Ấn Độ khắc nghiệt, và ăn uống quá 
kham khô, sức khỏe của ông bắt đâu suy yêu. Năm 1950, 
ông nhận lời mời qua Miên Điện đê giúp thành lập “Hội 


ERANCIS STORY ® 127 


Truyền Bá Phật Giáo Thế Giới tại Miễn Điện” (The Burma 
Buddhist World Mission) có trụ sở chính với nhà phát hành 
kinh sách Phật Giáo thiết lập tại địa điểm số 7, East Block, 
Sule Pagoda, Rangoon. 


Năm 1951, Sugatananda cùng với các thành viên trong 
Hội Truyền Bá Phật Giáo Thế Giới, và Đại Đức Lokanatha, 
một nhà sư danh tiếng người Ý Đại Lợi, thành lập một phái 
đoàn hoằng pháp đi từ Mandalay đến Rangoon (Miễn Điện). 
Phái đoàn đã ngừng lại thuyết giảng giáo lý tại các thị trấn 
lớn có đông dân chúng cư ngụ. Chuyến đi hoằng pháp này 
của phái đoàn Sugatananda đã giúp củng có, duy trì nền tảng 
đạo đức của dân tộc Miến. 


Năm 1954, Sugatananda được đề cử giữ chức vụ Giám 
Đốc Hội Truyền Bá Phật Giáo Thế Giới nói trên. Nhiều tài 
liệu và kinh sách Phật Giáo do ông biên soạn được ấn hành 
gửi đi khắp nơi trên thế giới. Nhờ vậy mà Hội Truyền Bá Phật 
Giáo được các tổ chức Phật Giáo ngoài Min Điện biết đến, 
và nhiều chỉ nhánh của Hội này cũng được thiết lập khắp nơi 
trong nước. Cũng trong năm 1954, Sugatananda được mời 
tham gia Ban Biên Tập tạp chí '““The Light of Dhamma” (Ánh 
Sáng Phật Giáo). Đây là tạp chí do Viện Hoằng Đạo (Union 
oƒ the Buddha Sasana Council) xuất bản định kỳ, ba tháng 
một lần, liên tục ấn hành trong những năm 1952-1963. Nội 
dung gồm nhiều bài nghiên cứu giáo lý giá trị, phần lớn do 
Sugatananda đóng góp. 

Sau này, vì nhận thấy miễn Điện không mấy thuận lợi 
cho công việc hoằng pháp, năm 1957 Sugatananda đi Tích 
Lan (Sri Lanka). Tại đây, thời gian đầu ông tổ chức thuyết 
giảng Phật Pháp trên đài phát thanh và nhiều nơi trong nước. 
Những năm sau, ông dành phần lớn thì giờ cho công việc 


128 ®° CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


biên soạn các sách Phật Giáo Anh ngữ, nhất là nghiên cứu 
về thuyết Luân Hồi. Ngoài ra, ông tích cực tham gia giúp 
Hội Xuất Bản Kinh Sách Phật Giáo (Buddhist Publication 
Society) tại Kandy (Tích Lan) về mọi mặt cũng như viết bài 
đóng góp thường xuyên đề Hội cho ấn hành định kỳ các loại 
sách nhỏ (booklets) như “Pháp Luân” (The Wheel) và “Lá 
Bồ Đề” (Bodhi Leaves). 


Về thuyết Luân Hồi, thời gian còn ở Miến Điện, Sug- 
atananda đã bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu các trường hợp 
của một số người có thê nhớ, thuật lại tiền kiếp của họ. Ông 
tiếp tục sưu tầm, viết nhiều bài về Luân Hồi và cùng với 
Dr. lan Stevenson, giáo sư bệnh học tâm thần trường Đại 
Học Virginia (Hoa Kỳ) để nghiên cứu về các trường hợp của 
những người có thể nhớ lại đời trước của họ đã sinh sống tại 
Ấn Độ, Thái Lan và Tích Lan. 


Năm 1968, do lời mời của Dr. Stevenson và sự tài trợ của 
Trung Tâm Nghiên Cứu Hoa Kỳ (American Research Foun- 
dation), Sugatananda đã thực hiện thành công chuyến đi du 
thuyết tại nhiều nơi khắp nước Mỹ về các đề tài liên quan đến 
Phật giáo và thuyết Luân Hồi. 


Mặc dù hết sức bận rộn, làm việc tinh thần quá nhiều cho 
công việc hoằng pháp lợi sanh, Sugatananda cảm thấy sức 
khỏe của mình vẫn tốt cho tới đầu năm 1970, khi lần đầu 
tiên triệu chứng bịnh ung thư xương được phát hiện và ông 
phải vào điều trị tại các bệnh viện ở Kandy, Ratnapura và 
Colombo (Tích Lan). Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của một người 
bạn Hoa Kỳ, vào giữa tháng giêng năm 1971, ông sang Anh 
Quốc điều trị. Sau một thời gian ngắn ở chùa Hampstead Vi- 
hara, ông đã thuyết bài pháp cuối cùng tại đây trước khi nhập 
bệnh viện Luân Đôn (London). 


ERANCIS STORY ® 129 


Được ít lâu, bệnh ông ngày càng phát triển nhanh chóng. 
Tháng 3 năm 1971, một bác sĩ danh tiếng ở Luân Đôn cho 
biết rằng bệnh ung thư xương của ông hết phương chạy chữa. 
Chỉ trong vòng mười hai tuần lễ, Sugatananda thấy rõ sức 
khỏe nơi thân mình sa sút hắn. 


Mặc dù bị cơn đau hành hạ khốc liệt, tâm ông vẫn sáng 
suốt, định tĩnh và an lạc như bạn ông đã viết: *Suøafananda 
đã trực diện với cái chết theo đúng tỉnh thân của một Phật tử 
chân chính với tâm hôn bình thản, sáng suốt, không chút sợ 
hãi, âu lo hay phiên muộn. Ngày 23 tháng 4 năm 1971, bệnh 
ông trở nên trầm trọng, rất nguy kịch và ông phải dùng ốc¬xy 
(oxygen) để thở. Chiêu ngày 24 tháng 4, người bạn giúp Sug- 
atananda dùng bữa ăn cuối cùng và đọc cho ông nghe những 
đoạn trong kinh Pháp Cu (Dhammapada). Mặc dù phải thở 
qua bình ôc-Xy Sugatananda vân cô găng thuyết giảng giáo 
lý cho những bạn bè đến viễng thăm ông. Ít lâu sau khi Su- 
gatananda dùng thuốc làm giảm bót cơn đau, ông ta thiếp 
ngủ cho đến vào lúc 1 giờ sáng thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 
1971, ông qua đời, hưởng thọ 61 tuổi". 


Một học giả Phật tử khác thường có mặt cạnh giường 
bệnh của Sugatananda cũng đã bày tỏ: “Những tuân cuối 
cùng trước khi vĩnh viễn từ giã trần thế, sự tỉnh thức và an 
lạc của Sugatananda thực là một nguồn khích lệ, nêu cao 
tám gương sáng cho mọi người Phật tử chúng ta". 


Tin Sugatananda từ trần được các báo lớn địa phương 
như “The Times” và Daily Telegraph” đăng tải. Chư Tăng 
và Phật tử khắp nơi trên thế giới hay tin đều hết sức bàng 
hoàng, xúc động. Các tổ chức Phật Giáo ở Luân Đôn ngưỡng 
mộ Sugatananda đã sắp xếp, tổ chức lễ hỏa táng nhục thân 
của ông tại lò thiêu The Golders Green Cremetorium, Luân 


130 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Đôn. Nhiều vòng hoa phúng điễu của các chùa, Hội Phật 
Giáo và Phật tử xa gần được gửi tới đặt xung quanh quan tài 
của Sugatananda tại lò thiêu Golders. Vòng hoa trang trọng, 
nồi bật nhất là một bánh xe Pháp, có tám căm, kết toàn hoa 
màu vàng nghệ trên nền trăng, có ghi dòng chữ phân ưu: 
With afJectonate memory oƒ the noble li/e and work oƒ the 
Anagarikha Sugatananda. May he affain Nibbanđ” (Vô cùng 
tiếc thương, tưởng nhớ cuộc đời và đạo nghiệp hoằng pháp 
cao cả của Anagarika Sugatananda. Nguyện cầu ngài vãng 
sanh miền Cực Lạc). 


Một bàn thờ Phật nhỏ được thiết lập giữa những vòng 
hoa. Sau khi Thượng Tọa Saddhatissa hướng dẫn chư Tăng 
kết thúc khóa lễ Cầu Siêu, linh cửu của Sugatananda, với 
vòng hoa hình “Pháp Luân” đặt ở trên, được di chuyển đưa 
tới lò đốt vào ngày 30 tháng 4 năm 1971. 


Hiện diện tại buổi lễ hỏa thiêu, có đạo hữu Christmas 
Humphreys (1901-1983) và một SỐ quý vị đại diện Hội Phật 
Giáo (The Buddhist SocIety) Luân Đôn; chư Phật tử chùa 
Phật Giáo Luân Đôn (London Buddhist Vihara), bà I.B. 
Horner (1896-1981), nguyên Hội Trưởng Hội Phiên Dịch 
Kinh Tạng Phật Giáo Pali (the Pali Text Soclety) và chư 
Tăng chùa Thái Lan tại East Shen, cùng rất đông thân hữu 
và nhiều Phật tử khác. Tro cốt của ngài Sugatananda được 
bỏ vào trong một chiếc hộp (casket) và các Phật tử đã gửi 
hộp tro này qua Tích Lan để lưu giữ, thờ tại tu viện Island 
Hermitage ở thành phố Dodanduwa là nơi mà hơn nửa thế 
kỷ qua nhiều Phật tử Tây Phương đã tới lưu trú, tu thiền và 
học hỏi Phật Pháp. 


Về phương diện đóng góp cho văn hóa Phật Giáo, Su- 
gatananda là bút giả của nhiêu bài việt và sách Phật giáo 


ERANCIS STORY ® 131 


giá trị. Dưới đây là những tập sách nhỏ (Booklets) của ông 
do Hội Xuất Bản Kinh Sách Phật Giáo (Buddhist Publica- 
tion Society) tại Kandy (Tích Lan) ấn hành trong loại “Pháp 
Luân” (The Wheel): 


1. The Case for Rebirth (N"ững trường hợp Luân Hôi), 1959. 


2. Buddhist Mental Therapy (Phương Pháp Trị Liệu Tâm 
Thán cúa Phật Giáo), 1960. 


3. The Four Noble Truths (7 Diệu Để), 1961. 


4. Early Western Buddhists (Những Phật tử Tây Phương 
đấu tiên), 1962. 


5. Dialogues on the Dhamma (Đổi Thoại về Phật Pháp), 1965. 
6. Prayer and Workship (Cầu Nguyện và Lễ Bái), 1969. 
Và trong ấn bản “Lá Bồ Đề” (8odhi Leaves): 

1. Of Gods and men (Thần Linh và Con Người), 1960. 
2. Buddhist Meditaion (7hiền Định Phật Giáo), 1963. 


3. The Places of Animals in Buddhism (¡ (hé của loài 
vật trong Phật Giáo), 1964. 


4. The Supreme Conqueror (Kẻ Chiến Thắng Vĩ Đại), 1968. 


5. The Scientifc Approach to Buddhism (Sự đến gần 
Phật Giáo của Khoa Học), 197]. 


Ngoài ra, Sugatananda còn viết nhiều bài khảo cứu giúp 
cho Phật tử hiểu biết rõ hơn về giáo lý đức Phật đã đăng tải 
ở các tạp chí Phật Giáo Anh ngữ giá trị như The Maha Bodhi 
(Calcutta, Ấn Độ); 7he Light oƒ Dhamma (Rangoon, Miễn 
Điện); 7e Middle Way (London, Anh quốc); The Buddhist 
(Colombo, Tích Lan); 7e World Buddhism (Colombo, Tích 


132 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Lan) và The Guardian (Rangoon, Miễn Điện) v.. v..: 


1. Buddhism as World Religion (Phật Giáo là Tôn Giáo 
của Thể Giới). 

2. Elementary Principles of Buddhism (Những nguyên lý 
sơ đăng của Phật Giáo). 


3. The Twenty-Fifth Century - Buddhism and the New Age 
(Thê kỷ thứ Hai Mươi Lăm - Phật Giáo và Thời Đại Mới). 


4. Buddhism Answers the Marxist Challenge (Những 
giải đáp của Phật Giáo trước sự chống đổi của chủ nghĩa 
Mác-Xï). 


Thêm nữa, để tri ân và tưởng niệm Sugatananda, con 
người suốt đời hiến thân cho sự nghiệp hoằng truyền chánh 
pháp của đức Thế Tôn, phần lớn những bài viết của ông đã 
được Hội Xuất Bản Kinh Sách Phật Giáo (Buddhist Publica- 
tion Society) tại Kandy (Tích Lan) sưu tầm in thành ba tuyển 
tập (Collected Writtings) dưới đây: 


VoI. [- The Buddhist Outlook (Nhân Quan Phật Giáo), 1973. 


Vol. II - Rebirth as Doctrine and Experience (Luân Hồi 
qua Lý thuyết và Kinh Nghiệm), 1974. 


Vol. HI - Dimensions of Buddhist Thought (7 Tưởng 
Phật Giáo) 1976. 





-20- 
VEN. SANGHARAKSHITA 
(1925-) 


Lingwood, sinh năm 1925 tại Stockwell, miền 

nam Luân Đôn (Anh Quốc). Năm 15 tuổi, Ling- 
wood theo học môn “Tôn Giáo Đối Chiếu” (Comparative 
Religions), ham thích đọc các kinh sách Phật Giáo đại thừa 
như Kinh Kim Cang (Diamond Sutra), Lục Tổ Đàn Kinh 
(Sutra of Hui Neng) v.. v.. và đến năm 18 tuổi, ông gia nhập 
Hội Phật Giáo Luân Đôn (London Buddhist SocIety). 


Khi xảy ra cuộc thê chiến thứ Hai (1939-1945), Lingwood 
bị gọi nhập ngũ trong quân đội hoàng gia Anh Quôc. Năm 1943, 
ông được gửi qua phục vụ trong quân ngũ tại An Độ, Tích Lan 


I Tọa Sangharakshita tục danh là Dennis 


134 ° CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


và Tân Gia Ba (Singapore). Vào thời gian này, ông có dịp tiếp 
xúc với nhiều Phật tử và tín đồ Ân Độ giáo trí thức danh tiếng để 
trao đổi kinh nghiệm trong việc học hỏi, tu tập thiền định cũng 
như ông bắt đầu viết và thuyết giảng về Phật Giáo. 


Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, ông xin giải ngũ và 
phát nguyện ở lại Ấn Độ trong hai năm, tập sống đời khổ 
hạnh của một tu sĩ, không có nhà cửa, tiền bạc và của cải. 
Ông đi cùng khắp Ân Độ, ban ngày sống nhờ thức ăn xin 
được nơi dân chúng và ban đêm ông ngủ ngoài trời hay tại 
quán trọ của các chùa Ấn Giáo. 


Năm 1949, ông xuất gia thọ mười giới Sa DI với một vị 
sư Nam Tông danh tiếng tại Câu Thi Na (Kusinara), nơi đức 
Phật nhập Niết Bàn, và ông được đặt pháp hiệu là Sangha- 
rakshita, có nghĩa là “Người Bảo Vệ Tăng GIà” (Profecfor oƒ 
The Order). Năm 1950, Thượng Tọa qua xứ Nepal dạy Phật 
Pháp cho các Phật Tử ở đây, và cũng trong năm này, Thượng 
Tọa thọ đại giới Tỳ Kheo tại Lộc Uyên (Sarnath), nơi đức 
Phật thuyết pháp đầu tiên. Không lâu sau đó, T. T. Sangha- 
rakshita đến học một năm tại Đại Học Benares ở Varanasi 
(tiêu bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ) về môn cô ngữ 
Pali, Luận A Tỳ Đạt Ma (4bhidhamma), và kinh, tạng Phật 
Giáo Nam Tông với ngài Jagdish Kashyap (1908-1976), một 
vị Tăng, học giả Ấn Độ, uyên thâm Phật Học lúc bấy g1Ờ. 
Ngoài ra, Thượng Tọa cũng nghiên cứu về những tông phái 
Phật Giáo Đại Thừa khác và các ngôn ngữ Đông Phương như 
tiếng Phạn (Sanskrit), Trung Hoa, Tây Tạng. v.. v.. 


Năm 1951, Thượng Tọa đến thường trú, kiến tạo cơ sở 
hoằng pháp tại Kalimpong, một thành phố nhỏ nằm gần chân 
núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalaya), cách xa Tây Tạng (Tibet) 
chỉ có vài đặm, thuộc vùng biên giới Ấn Độ, giáp ranh với 


VEN. SANGHARAKSHITA ® 135 


các vương quốc Bhutan, Nepal và Sikkim. Tại đây, Thượng 
Tọa bắt đầu hoạt động giúp đỡ cho các đoàn thể Phật Giáo 
địa phương và đứng ra thành lập “Hội Thanh Niên Phật Tử” 
(Young Men Buddhist Association) nhằm hướng dẫn lớp 
người trẻ tu học Phật Pháp. Cùng lúc, Thượng Tọa tiếp tục 
nghiên cứu giáo lý, tu tập thiền định và viết sách, cuốn “A 
Survey of Buddhism” (Nghiên Cứu Phật Giáo). 


Sau buồi đầu sống trong tình trạng khổ cực, phải dọn nhà 
ba lần, cuối cùng Thượng Tọa mới thành lập được ngôi chùa 
làm trung tâm sinh hoạt độc lập đầu tiên đặt tên là ““Iriyana 
Vardhana Vihara” hay “Tam Thừa” (Monastery Qƒ Three Ve- 
hicles) nhằm mang ý nghĩa Tiểu, Đại, và Kim Cang Thừa. 
Trong thời gian 14 năm sống ở đây, Thượng Tọa thường 
xuyên liên lạc với các hội đoàn, tổ chức Phật Giáo khắp nƠơI 
tại Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới trong công tác hoằng 
truyền chánh pháp của đức Thế Tôn. Cũng vào giai đoạn này, 
Thượng Tọa làm chủ bút tờ “The Buddhist Library” (Thư 
Viện Phát Giáo); và suốt 12 năm nhận làm thành viên trong 
ban biên tập tạp chí ““The Maha Bodhi” (Đại Giác), cơ quan 
ngôn luận của Hội Ma Ha Bồ Đề (The Maha Bodhi Society) 
tại Án Độ. Ngoài ra, Thượng Tọa còn sáng tác thơ, viết bài 
gửi đăng các tạp chí Phật Giáo Anh ngữ khác. 


Thị trần Kalimpong là trung tâm thương mãi quan trọng 
đối với người dân Tây Tạng (Tibet) nhất là từ tháng 10 năm 
1950, Tây Tạng bị Trung Cộng xâm lăng khiến nhiều vị Lạt 
Ma đã rời bỏ xứ này sang Ấn Độ tỊ nạn, và trên đường đi họ 
thường ghé ngang hoặc dừng chân tại đây. Do đó mà Thượng 
Tọa Sangharakshita được dịp học hỏi thêm về Mật Giáo, Lạt 
Ma Giáo (Lamaism) và giáo lý Kim Cang Thừa (VaJrayana) 
với các vị sư Tây Tạng danh tiếng như Lạt ma Dhardo Rim- 
poche thuộc phái Gelugpa (Mủ Vàng) và Lạt Ma Jamyang 


136 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Khyentse Rimpoche. Hơn nữa, Thượng Tọa còn kết thân và 
tìm học về Thiền Nhật Bản và Phật Giáo Trung Hoa với ông 
C. M. Chen, một cư sĩ Phật tử ân tu, suốt ngày ngồi thiền và 
viết sách, bấy giờ cũng đang sống tại Kalimpong. 


Trong thời gian này, Thượng Tọa cũng đã tích cực tham 
gia hoạt động cho phong trào hướng dẫn tín đồ Ấn Độ giáo 
trở về theo Phật Giáo do Tiến Sĩ B. R. Ambedka (1891-1956) 
khởi xướng và đã giúp đỡ ông ta tổ chức thành công buổi lễ 
quy y Tam Bảo tập thể cho khoảng 500.000 (nửa triệu) dân 
chúng nghèo khổ thuộc giai cấp hạ tiện vào ngày 31-10-1956 
tại thành phố Nagpur, tiêu bang Maharashtra (miền tây Ấn 
Độ). Rất tiếc chỉ sáu tuần sau đại lễ này, lãnh tụ Ambedkar 
đã từ trần, bỏ lại hàng trăm ngàn Phật tử mới quy y phải sống 
bơ vơ không người hướng dẫn. 


Vì thế, sau đám tang của Ambedkar, Thượng Tọa Sang- 
harakshita đã phải dấn thân, thuyết giảng 35 thời pháp liên 
tiếp trong bốn hôm liền nhằm khuyến khích nâng đỡ tinh 
thần cho họ khỏi bị thối tâm trước biến có đau thương bất 
ngờ nói trên. Và từ năm 1957, mỗi năm một lần, Thượng Tọa 
rời Kalimpong hạ sơn xuống vùng gần thị trấn Bombay, tiêu 
bang Maharashtra (miền tây Ấn Ðộ) đề thuyết giảng, chỉ dẫn 
cho hàng trăm ngàn Phật tử mới này tu học, ngồi thiền hoặc 
chủ lễ thành hôn, quy y cho họ; và số Phật tử bấy giờ quy y 
theo ngài lên tới 200.000 người. 


Sau 20 năm hoằng pháp không mệt mỏi tại Ấn Độ, Tích 
Lan, Nepal và Mã Lai, tháng § năm 1964, T. T. Sangharak- 
shita trở về Anh Quốc. Ít lâu sau, thượng tọa được mời làm 
trụ trì chùa Hampstead Buddhist Vihara tại Luân Đôn (Lon- 
don) và trong một buồi họp của toàn thể chư Tăng, ngài được 
cung thỉnh làm Trị Sự Trưởng Giáo Hội Tăng Già Anh Quốc 


VEN. SANGHARAKSHITA ® 137 


(Head oƒ the English Sangha). 


Tiếp đến, ngày 6 tháng 4 năm 1967, với sự giúp đỡ của 
một số Phật tử nhiệt tâm, Thượng Tọa đứng ra thành lập 
“Hội Thiện Hữu của Giáo hội Phật Giáo Tây Phương” (The 
Friends Oƒ The Western Buddhist Order) hay gọi tắt là “Giáo 
hội Phật Giáo Tây Phương” (The Western Buddhist Order), 
một phong trào Phật Giáo hoàn toàn mới mẻ tại Anh quốc 
bấy giờ. Trụ sở đầu tiên của Hội này đặt tại địa điểm số 14 
Monmouth St., một đường phố nhỏ có những của tiệp bán 
đồ cỗ ở trung tâm Luân Đôn. Căn nhà gồm có hai phòng, 
mỗi cái rộng không quá ba thước vuông, một phòng dùng 
làm chánh điện thờ Phật, còn cái kia làm chỗ tiếp khách. Tại 
đây hàng tuần có tổ chức khóa tu thiền chung cho mọi người 
cũng như riêng cho các nhóm học Phật, dưới sự chỉ dẫn trực 
tiếp của T. T. Sangharakshita. 


Dù gặp khó khăn lúc ban đầu, nhưng Hội đã nhanh chóng 
phát triển vào những năm sau và ngày càng thu hút nhiều 
Phật tử tham gia, nhờ sự hoạt động tích cực, khéo léo hướng 
dẫn của T.T. Sangharakshita. Thượng Tọa chịu khó đến 
viếng thăm, thuyết giảng Phật Pháp, chỉ dạy tu thiền cho 
nhiều nhóm Phật tử, không những tại Luân Đôn mà còn ở 
nhiều thành phố xa xôi khác như Oxford, Cambridge, Brigh- 
ton, Birmingham, Nottingham và Norwich v.. v.. Thượng tọa 
không giới hạn việc truyền bá giáo lý đức Phật cho riêng các 
đoàn thê phật tử, mà thượng tọa cũng đến thuyết pháp tại các 
trường trung, đại học thuộc các cơ quan, tổ chức tôn giáo 
khác như The Maria Grey College, Bromley Technical Col- 
lege, The Universiftles of Glasgow, Bristol và Reading cũng 
như trên đài phát thanh. Năm 1970, TT. Sangharakshita 
được trường đại học Yale ở Hoa Kỳ mời qua thuyết giảng về 
Phật Giáo trong hai tháng. 


138 ®° CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


Về mặt tô chức, phát triỀn cơ sở cũng như tín đồ, “Hội Thiện 
Hữu của Giáo Hội Phật Giáo Tây Phương”, dưới sự lãnh đạo 
của T.T. Sangharakshita và các đệ tử thân tín của ông ta từ ngày 
thành lập (1967) đến nay (1996) được 29 năm và hiện đang phát 
triển mạnh mẽ với 19 trung tâm tại nhiều thành phó và quận ly 
trên toàn khắp nước Anh như London, Birmingham, Briphton, 
Bristol, Cambridge, Croydon, Glasgow, Leeds, Manchester, 
Norwick, Surlingham, Sussex và Shropshrre v.. v.. Ngoài ra, 
tổ chức mới “Giáo Hội Phật Giáo Tây Phương” này cùng đã 
được thành lập ở nhiều quốc gia khác như: Helsinki (Phần Lan), 
Essen (74y Đức), Utrecht (Hỏa Lan), Hagersten (Thụy Điển), 
Penang (Mã Lai), Sydney (Úc Đại Lợi), Auckland, Wellington 
North (Tần Táy Lan), New Hampshrre, Seattle (Hoa K)) và tại 
Ấn Độ ở các thành phố Ahmedabad (tiểu bang Gujarat), Au- 
rangabad, Bombay và Poona (tiểu bang Maharashtra). 


Hiện nay, T.T. Sangharakshita được 7l tuổi (sanh năm 
1925), đang giữ chức Thượng Thủ “Giáo Hội Phật Giáo Tây 
Phương” (The Head Oƒ The W6stern Buddhist Order), trụ 
sở chính đặt ở Trung Tâm Padmaloka, Surlingham, Norwich 
(miền đông nước Anh), và ngài cũng thường trú tại đây. 
Ngoài công việc trước tác, dịch thuật kinh sách Phật Giáo, 
hằng năm T.T. Sangharakshita thường lui tới thăm viếng, 
khích lệ, thuyết giảng, hướng dẫn các khóa tu thiền, tuần lễ 
quán niệm cho hàng ngàn Phật tử khắp nơi ở các trung tâm, 
chi nhánh trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Tây Phương tại 
Anh quốc cũng như ở nhiều nước khác trên toàn thế giới. 


Những Đóng Góp Của Thượng Tọa Sangharakshita Cho 
Nền Văn Hóa Phật Giáo Tại Các Nước Tây Phương 

Nói về phương diện giáo dục và văn hóa trong hơn 30 năm 
qua, T.T. Sangharakshita là một trong những nhà sư đã việt bài 


VEN. SANGHARAKSHITA *® 139 


cho các tạp chí Phật Giáo Anh ngữ cũng như trước tác nhiều 
sách Phật Giáo nhất hiện nay. Thượng Tọa đã từng là thành viên 
trong Ban Biên Tập của tạp chí Phật Giáo ““The Maha Bodhi” 
(Đại Giác), ân hành mấy chục năm qua tại Calcutta (Ấn Độ); 
chủ bút tạp chí “The Buddhist Library” (Thư Viện Phật Giáo) 
và tờ “Stepping Stones” (Những Bước Đi Trên Đá). Về mặt 
sáng tác, đưới đây là một số tác phẩm giá trị của Thượng Tọa và 
nhiều cuốn đã được dịch ra 11 thứ tiếng: 


1. The Thousand Petalled Lotus (Hoa Sen Ngàn Cánh) 


2. Messengers From Tibet and Other Poems (Sứ Giả Từ 
1áy Tạng và Những Bài Thơ Đạo Vị) 


3. A Survey of Buddhism (Nghiên Cứu về Phật Giáo) 

4. Flame in Darkness (Ảnh Hồng trong Bóng Tối) 

5. The Enchanted Heart (Tâm Hôn An Lạc) 

6 The Three Jewls (7n Bảo) 

7. The Essence of Zen (7hiên Căn Bản) 

§. The Path of The Inner Life (Đạo Giáo cuả Đời Sống 
Nội Tâm) 

9. Human Enlightenment (5 Giác Ngộ của Con Người) 

10. The Religions of Art (Tôn Giáo của Nghệ Thuật) 

11. The Ten Pillars of Buddhism (Mười Điểm Căn Bản 
của Phật Giáo) 

12. The Eternal Legacy (Pháp Bảo Vĩnh Cửu) 

13. Travel Letters (Những Bức Thư Du Hóa) 


14. Alternative Traditions (Những Truyền Thống được 
Chọn Lựa) 


140 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


15. Conquering New Worlds (Chỉnh Phục những Thể 
Giới Mới) 

16. Ambedkar and Buddhism (Cw sĩ 4mbedkar và Phật 
Giáo) 

L7. Crossing the Stream (Vượt Qua Biển Khổ) 

18. The Meaning of Orthodoxy in Buddhism (Ý Nghĩa 
Chính Thông trong Phát Giáo) 

19. Mid - Reactive and Creative (Sự Sáng Tạo và Phản 
Ứng của Tâm Thức) 

20. Aspects of Buddhist Morality (Những Khía Cạnh của 
Luân Lý Phật Giáo) 

21. Buddhism and Blasphemy (Phát Giáo với sự Phỉ 
Bảng) 

22. Buddhism, World Peace and Nuclear War (Phát Giáo, 
Hoà Bình Thê Giới và Chiến Tranh Nguyên Tử) (Tập sách 
này chúng tôi đã dịch ra Việt Ngữ và ân hành tại Hoa Kỳ 
năm 1990) 

23. The Bodhisattva: Evolution and Self-Transcendence 
(Sự liên Hóa và Tự Siêu Việt của đức Bồ Tái) 

24. The Glory of the Literary World (Sự Huy Hoàng của 
Thể Giới Văn Chương) 


25. Going for Refuge (Sự Quy Y Tam Bảo) 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
S0URCES 


1. Prof. Bapat, P.V. - 2500 Years oƒ Buddhism, Govern- 
ment of India, Delhi, 1964. 

2. Batchelor, Stephen - 7e 4Awakening oƒ the West, Paral- 
lax Press, Berkely, Califormia, 1994. 

3. Bechert, Heinz & Gombrich, Richard - 7e World oƒ 
Buddhism: Buddhist Monks and Nuns in Sociefy and Cul- 
fure, New York, 1984. 

4. Buddhadatta, A.P. - English-Pali Dicfionary, Colom- 
bo, Ceylon, 1949. 

5. Childers, R.C. - 4 Dicfionary oƒ the Pali Language, 
New Delhi, India, 1979. 

6. Conze, Edward - 77r£y Years oƒ Buddhist Studies, Ox- 
ford, England, 1968. 

7. Dr. Conze, Edward - The Memoirs of A Modern Gnos- 
fic (Part I: Life and Letters) Sherborne, England, 1979. 

§. Dumoulin, Heinrich & Maraldo, John C. - 7e Ci- 
tural, Political and Religious Significance oƒ Buddhism in 
the Modern Woriad, New York, 1976. 

9. Guruge, Ananda W.P. - rơm the Living Founfains oƒ 
Buddhism, Colombo, SrI Lanka, 1984. 


142 ® CÁC HỌC GIÁ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ 


10. Hazra, Kanal Lai - Pali Language and Literature, 
Vols. I and 2, New Delhi, 1994. 

11. Humphreys, Christmas - Poíh Sides oƒ the Circle, 
London, England, 1978. 

12. Humphreys, Christmas - Š7xfy years oƒ Buddhism ïn 
England, London, 1968. 

13. Humphryes, ChrIstmas - 4 Popular Dicftionary oƒ 
Buddhism, New York, 1963. 

14. Humphreys, Christmas & Robin M.H. & Prof. Smart 
Niman - “Dư: Eaward Conze: 1904-1979” 1n The Middle Way, 
Vol. 54, No. 4, February 1980, The Buddhist Society, London. 

15. Humphreys, Christmas - “Pddhiem ïn England 
1920-1980” 1n The Middle Way, Vol. 55, No. 4, February 
1981, The Buddhist SocIety, London. 

1ó. Hunter, Louise H. - Buadhism in Hawaii, Honolulu, 1971. 

17. Jong, J.W.De - 4 Brieƒ history oƒ Buddhist Studies in 
Europe and America, Varanasl, India, 1976. 

18. Mrs. KajJi Ken, “In Memory oƒ Late Venerable F. 
Shinkaku Hun?” 1n the American Buddhist, Vol. 12, No. 2, 
February 1969, San FrancIsco, California. 

19. Dr. Law, B.C. - 4 History oƒ Pali Literafure, Vols. Ì 
and II, Delhi, India, 1983. 

20. Dr. Malalasekera, G.P. - D/cfionary oƒ Pali Proper 
Names, Vols. I and II, London, 1960. 

21. Dr. Malalasekera, GŒ.P. - Eneyclopedia oƒ Buddhism, 
Vol. 1, Fascicle 4, Ceylon, Reprinted 1984. 

22. A Merriam-Webster - Webserš New Biographical 
Dicfionary, Sprinngfield, Massachussets, 1988. 

23. New American LIbrary - The New A4merican Desk 


TÀI LIỆU THAM KHẢO ® 143 


Encyclopeđia, New York, 1984. 

24. Norman, K.R. - 4 History oƒ Indian Leterature, VoI. 
VII, Fasc. 2, Wiesbaden, Germany, 1983. 

25. Peiris, William - Edwin Arnold, The Wheel Publica- 
tion No. 159-161, Kandy, Ceylon, 1970. 

26. Prasad, R.G.N. - C?ronology oƒ the North Indian 
Kings, Delhi, India, 1990. 

27. Prebish, Charles S. - #uddhism, 4 Modern Perspec- 
five, Pennsylvamia, 1978. 

28. Robinson, Richard H. & Johnson Willard L. - 7e 
Buddhist Religion: A4 Historical Introducfion, Belmont, Cali- 
fornia, 1982. 

29. Roy, A. Kumar & Gidwani N.N. - 4 Dicfionary oƒ 
Tmdology, Vols. L, LĨ and HI, Bombay, India, 1986. 

30. Skelton, Michael, “4n Oƒcial Meeting with a Most 
Remarkable Man” 1n the Middle Way, Vol. 58, No. 2, August 
1983, The Buddhist SocIety, London. 

31. Snelling, John - The Buddhist Handbook, London, 1987. 

32. Ven. Sumedho Bhikkhu, “Re/lecfions on the Liƒe and 
Death oƒ Mr. Humphreys” 1n The Middle Way, Vol. 58, No. 
2, August 1983, The Buddhist SocIety, London. 

33. Wintermitz, Maurice - Hsfory oƒ Indian Lilerature, 
Vol. II, Delhi, 1983. 

34. Yamamoto, K. - Buddhism ín Furope, Tokyo, Japan, 1967. 

35. Yoshinori, Takeuchi - Buaddhist Spirifuality: Indian, 
Southeast Asian, Tibetan, Early Chinese, New York, 1995. 


